Kinh tạng Pall 
(Pali Nikaya) 


HT. THÍCH MINH CHÂU 
Việt dịch 


Ấn bản năm 1991 


Phân loại theo chủ đề: 


NIKAYA PHÂN LOẠI - CHỦ ĐỀ 044 CHƠN TÍN TOÀN 


BIỂN TINH 
THIÊN 


Chịu trách nhiệm chính tả: 


TÂM MINH ANH 


An bàn điện Cừ 20156 


MỤC LỤC 


DẪN NHẬP........................-- 52 E22 SE E221 EEEErkerred 4 
I_ 3 lạc sanh - Kinh PHÚNG TỤNG - 33 Trường 
I1 7a. ằẽaa. so. 9 
2 Cách tu tập - Kinh ANALUẬT - 127 Trung III, 
sẽ ẻố ẽẽ ẽ. 10 
3 Cực lạc quốc, thế giới thuần nhất lạc - Kinh 
CHẤT CHỨA - Tăng I, 217......................--- 9/0) 
4_ Cực lạc quốc, thế giới thuần nhất lạc - Kinh 
HẠNH CON CHÓ - 57 Trung II, 115........... 25 
5_ Cực lạc quốc, thế ĐIỚI thuần nhất lạc - Kinh VỚI 
CHI TIẾT -— Tăng II, 259..........................-- - s-- 36 
6 Kinh PHẠM THIÊN CÂU THỈNH - 49 Trung 
in"... 40 
7 Nguyên nhân sanh ở đây - Kinh CHẤT CHỨA 
=1 ai sa.  š sẽ... 54 
S _ Sự khác biệt giữa người phàm và Thánh đệ tử - 


Kinh HẠNG NGƯỜI SAI KHÁC 1 - Tăng II, 


BIÉN TỊNH THIÊN 


10 


lãi 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


Sự khác biệt giữa người phàm và Thánh đệ tử - 
Ki TU Í= TRHG Ï: 5 5 oasexsii940s3020s/2u614.86 62 


Thân đồng, Tưởng đồng - 7 thức trú - Kinh 
PHUNG TỤNG - 33 Trường II, 567............. 67 


Thân đồng, Tưởng đồng - 7 thức trú - Kinh 
THỨC TRÚ - Tăng HI, 332.........................-- 69 


Thân đồng, Tưởng đồng - 7 thức trú và 2 xứ - 
Kinh ĐẠI DUYÊN - I5 Trường L, 511......... 71 


Thân đồng, Tưởng đồng - 9 chỗ hữu tình cư trú 
- Kinh PHUNG TỤNG - 33 Trường II, 567..96 


Thân đồng, Tưởng đông - 9 chỗ hữu tình cư trú 
- Kinh CÁC LOÀI HỮU TÌNH - Tăng IV, 14I 


Thọ mạng là bốn kiếp - Kinh HẠNG NGƯỜI 
SAI KHÁC 1 - Tăng II, 54....................... -. 101 


Tu tập Thiền thứ ba - Kinh HẠNG NGƯỜI SAI 
KHC Í= Tầng T, 5Á váai20asádixasae 106 


Tu tập Từ bi hỷ xả - Kinh TỪ 1 - Tăng II, 58 


BIÉN TỊNH THIÊN 


18 Tín, giới, văn, thí, tuệ đầy đủ sẽ tái sanh theo ý 
muôn - Kinh HANH SANH - 120 Trung IH, 


BIÉN TỊNH THIÊN 


DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 
bản vì tính này chúng tôi đã mạo muội cần thận 


BIÉN TỊNH THIÊN 


dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rồi đem áp dụng 
thực hành đề có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 


BIÉN TỊNH THIÊN 


giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 


BIÉN TỊNH THIÊN 


không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 


BIÉN TỊNH THIÊN 


I 3 lạc sanh - Kinh PHÚNG TỤNG - 33 
Trường II, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
— Bài kính sô 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn 


Ba loại lạc sanh: 
Này các Hiên giả, 


, như các vị Brahma - Kàyikà 
(Phạm Chúng thiên). Đó là hạng lạc sanh thứ nhât. 
Này các Hiên giả, 


Thỉnh thoảng họ thốt ra những câu cảm hứng: "Ôi 
an lạc thay! Ôi an lạc thay!", như chư Thiên 
Àbhassarà (Quang Âm thiên). Đó là hạng lạc 
sanh thứ hai. 

Này các Hiền giả, có những loại hữu tình thấm 
nhuần, biến mãn, sung mãn, hưng thịnh với an lạc. 
, như 
chư Thiên Subhakimnà (Biên Tịnh thiên). Di 
loại lạc sanh thứ ba. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


2_ Cách tu tập - Kinh ANALUẬT - 127 
Trung IH, 365 


KINH ANALUẬT 
(Anuruddha suttam) 


— Bài kinh số 127 — Trung III, 365 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở SavatthI, tại Jetavana, chỗ 
tinh xá của ông AnathapIndika. Rồi thợ mộc 
Pancakanga bảo một người. 

- Hãy đến, này Người kia, hãy đi đến Tôn giả 
Anuruddha, nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Tôn 
giả Anuruddha và thưa như sau: "Thưa Tôn giả, thợ 


, và thưa: Mong rằng Tôn giả 
Anuruddha cùng ba vị nữa, ngày mai nhận lời dùng 
bữa ăn với thợ mộc Pancakanga. Mong răng Tôn 
giả Anuruddha đến thật sớm, vì thợ mộc 
Pancakanga có nhiều công việc, có nhiều bồn phận 
phải làm đối với vua". 
— Thưa vâng, Tôn giả. 
Người ấy vâng đáp thợ mộc Pancakanøa, đi đến 
Tôn giả Anuruddha, sau khi đến đảnh lễ Tôn giả 
Anuruddha, rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, người ấy thưa Tôn giả Anuruddha: 


BIÉN TỊNH THIÊN 


— Thợ mộc Pancakanga cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
Anuruddha và thưa như sau: “Thưa Tôn giả, mong 
răng Tôn giả Anuruddha với ba vị nữa ngày mai 
đến dùng bữa ăn với thợ mộc Pancakanga. Thưa 
Tôn giả, mong răng Tôn giả Anuruddha đến cho 
thật sớm, vì thợ mộc Pancakanga có nhiều công 
việc, có nhiều bốn phận phải làm đối với vua". 
Tôn giả Anuruddha 1m lặng nhận lời. Rồi Tôn giả 
Anuruddha, sau khi đêm ấy đã mãn, vào buổi sáng 
đặp V, cầm y bát, đi đến trú xứ thợ mộc 
Pancakanga, sau khi đến liền ngồi trên chỗ đã soạn 
săn. Rồi thợ mộc Pancakanga tự tay mời mọc và 
làm cho thỏa mãn Tôn giả Anuruddha với các món 
ăn thượng vị, loại cứng và loại mên. Và sau khi Tôn 
giá Anuruddha đã ăn xong, đã cất tay khỏi bình bát, 
thợ mộc Pancakanga lây một ghế thấp rồi ngồi 
xuống một bên, Ngồi xuống một bên, thợ mộc 
Pancakanga thưa cùng Tôn giả Anuruddha: 

— Ở đây, thưa Tôn giả, các Trưởng lão Tỷ-kheo đến 
và nói như sau: "Này Gia chủ, hãy tu tập vô lượng 
tầm giải thoát”. Có một SỐ VỊ Trưởng lão lại nói như 
sau: "Này Gia chủ, hãy tu tập đại hành tâm giải 
thoát". 77a Tôn giá, vô lượng tâm giải thoát và 
đại hành tâm giải thoát, các pháp này vừa khác 
nghĩa vừa khác văn, hay đồng nghĩa, chỉ khác biệt 


vé văn 2 


BIÉN TỊNH THIÊN 


II 


- Này Gia chủ, hãy nói lên những điều gì Ông nghĩ 
về vân đề này, nhờ vậy, vẫn đề này sẽ trở thành xác 
thật cho Ông. 

— Thưa Tôn giả, con nghĩ như sau: "Vô lượng tâm 
giải thoát và đại hành tâm giải thoát, các pháp này 
đồng nghĩa nhưng khác văn". 

— Này Gia chủ, vô lượng tâm giải thoát và đại 
hành tâm giải thoát, những pháp này vừa khác 
nghĩa vừa khác văn. Do vậy, này "Cư sĩ, đây cân 
phải hiểu đúng với pháp môn, nghĩa là các pháp này 
vừa khác nghĩa vừa khác văn. 

Và này Cư sĩ, thế nào là Vô lượng tâm giải thoát? 
Ở đây, này Cư sĩ, Tỷ-kheo an trú, biến mãn một 
phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy phương 
thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 
thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề 
ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên gIớiI, 
vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng 
đại, vô biên, không hận, không sân. 

.. Với tâm câu hữu với bị, với tâm câu hữu với hỷ, 
an trú biễn mãn, một phương với tâm câu hữu với 
ả ... quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Như vậy, này Cư sĩ, được gọi là Vô lượng tâm giải 
thoát. 

Này Cư sĩ, thế nào là Đại hành tâm giải thoát? 

Ở đây, này Cư sĩ, Ty-kheo, cho đến một sốc cây, an 
trú, biến mãn và thâm nhuần lớn cho đến như vậy 


BIÉN TỊNH THIÊN 


(trong khi tu Thiền). Như vậy, này Cư sĩ, được gọi 

là đại hành tâm giải thoát. 

Ở đây, này Cư sĩ, Tý-kheo cho đến hai hay ba gốc 
cây, an trú, biến mãn và thâm nhuân lớn cho đến 
như vậy (trong khi tu Thiền). Như vậy, này Cư sĩ, 
được gọi là đại hành tâm giải thoát. 

Ở đây, này Cư sĩ, Tỷ-kheo cho đến một ruộng làng 
an trú, biễn mãn và thẫm nhuằn lớn cho đến như 
vậy (trong khi tu Thiên). Như vậy, này Cư sĩ, được 
gọi là đại hành tâm giải thoát. 

Ở đây, này Cư sĩ, Tý-kheo cho đến hai hay ba 
ruộng làng, an trú biên mãn và thấm nhuằn lớn cho 
đến như vậy (trong khi tu Thiền). Như vây, này Cư 
sĩ được gọi là đại hành tâm giải thoát. 

Ở đây, này Cư sĩ, Tý-kheo cho đến một đại vương 
quốc, an trú biến mãn và thắm nhuần lớn cho đến 
như vậy (trong khi tu Thiền). Như vậy, này Cư sĩ, 
được gọi là đại hành tâm giải thoát. 

Ở đây, này Cư sĩ, Tỷ-kheo cho đến hai hay ba đại 
vương quốc an trú, biến mãn và thâm nhuân lớn cho 
đến như vậy (trong khi tu Thiền). Như vậy, này Cư 
sĩ, được gọi là đại hành tâm giải thoát. 

Do vậy, này Cư sĩ, đây cần phải hiểu đúng với 
pháp môn này, nghĩa là các pháp này vừa khác 
nghĩa, vừa khác văn. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


13 


Này Cư sĩ, có bốn hữu sanh này (bhavuppattiyo: 
bốn sự sanh khởi cho một đời sống MỚI). Thế nào là 
bồn? 
Ở đây, này Cư sĩ, có người, 


Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh 

cọng trú với chư Thiếu Quang thiên. 

Ở đây, này Cư sĩ, có người 

an trú, biễn mãn và thâm nhuân. Vị ấy sau khi thân 
hoại mạng chung được sanh cọng trú với chư Vô 

Lương Quang thiên. 

Ở đây, này Cư sĩ có người với hào quang tạp 

, an trú biến mãn và thắm nhuân. Vị ây sau 

khi thân hoại mạng chung được sanh cọng trú với 


chư Tạp Nhiễm Quang thiên. 


Ở đây, này Cư sĩ, có người 
tịnh an trú, biễn mãn và thắm nhuân. Vị ấy sau khi 
thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư 

Biến Tịnh Quang thiên. 
Này Cư sĩ, có bốn loại hữu sanh này. 
— Có thời, này Cư sĩ, chư Thiên kia tập họp tại một 
chỗ. Khi các vị này tập họp tại một chỗ, có thấy sự 
sai khác về màu sắc, không có thấy sự sai khác về 
hào quang. Ví như, này Cư sĩ, có người câm nhiêu 
cây đèn dấu đi vào trong một nhà. Khi các cây đèn 
dâu ấy được đem vào trong nhà, có thấy sự sai khác 
về ngọn lửa, nhưng không có thấy sự sai khác về 


BIÉN TỊNH THIÊN 


ánh sáng. Cũng vậy, này Cư sĩ, có thời chư Thiên 
kia tập họp tại một chỗ. Khi các vị này tập họp tại 
một chỗ, có thây sự sai khác về màu sắc, không có 
thấy sự sai khác về hào quang. 
Có thời, này Cư sĩ, chư Thiên ấy, đi ra khỏi từ chỗ 
kia. Khi chư Thiên ấy đi ra khỏi từ chỗ kia, có thấy 
sự sai khác về màu sắc và cũng có thây sự sai khác 
về hào quang. Ví như, này Cư sĩ, có người đem 
nhiêu cây đèn dâu ra khỏi ngôi nhà ấy, khi các cây 
đèn dâu ấy được đem ra khỏi ngôi nhà kia, có thấy 
sự sai khác về màu sắc và cũng có thấy sự sai khác 
về ánh sáng. Cũng vậy, này Cư sĩ, có thời chư 
Thiên ấy đi ra khỏi từ chỗ kia. Khi chư Thiên ấy đi 
ra khỏi từ chỗ kia, có thấy sự sai khác về màu sắc 
và cũng có thấy sự sai khác về hào quang. 
Này Cư sĩ, chư Thiên ấy không có nghĩ: "Đây là 
thường còn, thường trú, thường hằng cho chúng 
¡". Nhưng chỗ nào chư Thiên ấy an trú, tại chỗ ấy, 
chư Thiên kia sống trong thoải mái. ƒí z, này Cư 
sĩ. khi các con ruồi bị mang đi trong đòn gánh hay 
trong cái giỏ, chúng nó không có nghĩ: “Đây là sự 
đa còn, thường trú hay thường hằng cho chúng 
ˆ Nhưng: chỗ nào, chỗ nào các con ruôi kia an 
n tại chỗ ấy các con ruồi ấy sống trong thoải 
mãi. Cũng vậy, này Cư sĩ, chư Thiên ấy không có 
nghĩ: "Đây là thường còn, thường trú hay thường 
hằng cho chúng tôi". Nhưng chỗ nào, chỗ nào chư 


BIÉN TỊNH THIÊN 


15 


Thiên ấy an trú, tại chỗ ây, chư Thiên kia sống 
trong thoải mái. 

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Abhiya Kaccana 

thưa với Tôn giả Anuruddha! 

— Tốt lành thay, Tôn giả Anuruddha! Ở đây, tôi có 
câu này cân phải hỏi thêm. 7ø Tôn giả, chư 
Thiên có hào quang, tất cả đêu có hào quang có 
hạn lượng? Hay là ở đây có một số chư Thiên có 
hào quang vô lượng ? 

- Này Hiền giả Kaccana, tùy theo trường hợp, ở 
đây một số chư Thiên có hào quang có hạn lượng, 
nhưng ở đây cũng có một số chư Thiên có hào 
quang vô lượng. 

— Thưa Tôn giả Anuruddha, do nhân gì, do duyên 
gì, dẫu cho chư Thiên ấy được sanh khởi trong một 
Thiên chúng, lại có một số chư Thiên có hào quang 
hạn lượng và có một số chư Thiên khác có hào 
quang võ lượng ? 

— Này Hiền giả Kaccana, ở đây Ta sẽ hỏi Hiền giả. 
Nếu Hiền giả kham nhẫn, Hiền giả sẽ trả lời. Này 
Hiển giả Kaccana, Hiền giả nghĩ thế nào? 7J-/eo 
cho đến một gốc cây, an trú biến mãn và thấm 
nhuần lớn cho đến như vậy ( trong khi tu Thiên), và 
Tỷ-kheo cho đến hai hay ba Sốc cây, an trú biến 
mãn và thấm nhuần lớn cho đến như vậy (trong khi 
tụ Thiên), trong hai sự tu tập tâm này, sự tu tập 
tâm nào rộng lớn hơn? 


BIÉN TỊNH THIÊN 


1ó 


— Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo cho đến hai hay ba gốc 

cây, an trú, biến mãn và thâm nhuân lớn cho đến 

như vậy (trong khi tu Thiền), trong hai sự tu tập 
tâm Ấy, sự tu tập tâm này rộng lớn hơn. 

— Này Hiển giá. Kaccana, Hiển giả nghĩ thể nào ? 
Tỷ-kheo cho đến hai hay ba sốc cây, an trú biến 
mãn và thấm nhuần lớn cho đến như vậy (trong khi 
tu Thiên), và Tỷ-kheo, cho đến một ruộng làng, an 
trú, biển mãn và thắm nhuần lớn cho đến như vậy 
(trong khi tu Thiên) trong hai sự tu tập tâm này, sự 
tu tập tâm nào rộng lớn hơn? 

— Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo cho đến một ruộng làng, 
an trú, biễn mãn, và thâm nhuần lớn cho đến như 
vậy (trong khi tu Thiên), trong hai sự tu tập tâm ây, 
sự tu tập tâm này rộng lớn hơn. 

- Này Hiên giả Kaccana, Tỷ-kheo cho đến hai hay 
ba ruỘng§ làng, an trú, biến mãn và thấm nhuấn lớn 
cho đến như vậy (trong khi tu Thiên), và Tỷ-kheo 
cho đến một đại vương quốc, an trú, biến mãn và 
thấm nhuấn lớn cho đến như vậy (Irong khi tu 
Thiên ) trong hai sự tu tập tâm ây, sự tu tập tâm 
này rộng lớn hơn? 

— Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo, cho đến một đại Vương 
quốc, an trú, biễn mãn và thẫm nhuằn lớn cho đến 
như vậy (Trong khi tu Thiên), trong hai sự tu tập 
tâm ây, sự tu tập tầm ây, sự tu tập tâm này rộng lớn 
hơn. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


- Này Hiên giả Kaccana, Tỷ-kheo cho đến một đại 
vương, an trú, biến mãn và thấm nhuần lớn cho đến 
như vậy (trong khi tu Thiển ), và Tỷ-kheo cho đến 
hai hay ba một đại vương. quốc, an trú, biển mãn và 
thấm nhuấn lớn cho đến như vậy (trong khi tu 
Thiên), trong hai sự tu tập tâm ấy, sự tu tập tâm 
nào rộng lớn hơn? 

— Thưa Tôn giả Anuruddha, Tỷ-kheo cho đến hai 
hay ba đại vương quốc, an trú, biến mãn và thắm 
nhuần rộng lớn cho đến như vậy (trong khi tu 
Thiên), trong hai sự tu tập tâm ây, sự tu tập tâm này 
rộng lớn hơn. 

— Này Hiên giả Kaccana, Hiên giả nghĩ thế nào? 


trong hai sự 
tu tập tâm ấy, sự tu tập tâm nào rộng lớn hơn? 
— Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo cho đến giải đất tận hải 
biên, an trú, biến mãn và thắm nhuân lớn như vậy 
(trong khi tu Thiền), trong hai sự tu tập tâm ây, sự 

tu tập tâm này rộng lớn hơn. 
- Này Hiền giả Kaccana, do nhân này, do duyên 
này, giữa các chư Thiên ấy được sanh khởi trong 
một Thiên chúng, có một số chư Thiên có hào 


BIÉN TỊNH THIÊN 


1§ 


quang có hạn lượng nhưng có một số chư Thiên có 

hào quang vô lượng. 

— Lành thay, Tôn giả Anuruddha! Tôi có một cầu 
cần phải hỏi thêm nữa. 72 120 giá, về hào quang 
chự Thiên, có phải tất cả hào quang là tạp nhiễm 
hay có một số chư Thiên có hào quang thanh tịnh? 
— Tùy theo trường hợp, này Hiền giả Kaccana, ở 
đây có một số chư Thiên có hào quang tạp nhiễm, 
nhưng ở đây cũng có một số chư Thiên có hào 
quang thanh tịnh. 

— Thưa Tôn giả Anuruddha, do nhân gì, do duyên 
øì, trong chư Thiên ấy được sanh khởi trong một 
Thiên chúng, có một số hào quang tạp nhiễm, 
nhưng có một số chư Thiên có hào quang thanh 
tịnh? 

Này Hiền giả Kaccana, Ta sẽ cho Hiền giả một ví 
dụ. Nhờ ví dụ ở đây, người có trí hiểu được ý nghĩa 
của lời nói. 

Vi như, này Hiền giả Kaccana, một cây đèn đang 
cháy với dẫu không được sạch sẽ, với tim đèn cũng 
không được sạch sẽ. Vì dâu không được sạch sẽ, và 
cũng vì tìm đèn không được sạch sẽ, nên cây đèn 
cháy rất lu mờ. Cũng vậy, này Hiền giả Kaccana, Ở 


BIÉN TỊNH THIÊN 


I9 


được khéo nhiếp phục. Vì không được khéo chấm 
dứt thân dâm hạnh, vì không khéo đoạn trừ hôn 
trầm thụy miên, vì không khéo nhiếp phục trạo cử 
hối quá, nên vị ây được cháy lên một cách lu mờ. 
VỊ ây sau khi thân hoại mạng chung được sanh 
cọng trú với chư Thiên có hào quang tạp nhiễm. 
Ví như, này Hiển giả Kaccana, một ngọn đèn dẫu 
được dốt cháy, với dầu sạch sẽ và với tìm đèn cũng 
được sạch sẽ. Do dẫu được sạch sẽ và cũng do tim 
đèn được sạch sẽ, nên cây đèn ấy được cháy không 
có mù mò. Cũng vậy, này Hiền giả Kaccana, ở đây 
Tỷ-kheo an trú biến mãn và thắm nhuần với hào 
quang thanh tịnh. Thân dâm hạnh của vị này được 
khéo chấm dứt, hôn trầm thụy miên được khéo 
đoạn trừ, trạo cử hối quá được khéo nhiếp phục. Do 
thân dâm hạnh được khéo chấm dứt, do hôn trầm 
thụy miên được khéo đoạn trừ, do trạo cử hỗi quá 
được khéo nhiếp phục, vị ây được cháy lên không 
có mù mờ. Sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy 
được sanh cọng trú với chư Thiên có hào quang 
thanh tịnh. 

Này Hiền giả Kaccana, do nhân này, do duyên này, 
giữa chư Thiên ấy sanh khởi cùng trong một Thiên 
chúng, có một số chư Thiên có hảo quang tạp 
nhiễm, nhưng có một số chư Thiên có hảo quang 
thanh tịnh. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


20 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Abhiya Kaccana 
thưa với Tôn giả Anuruddha: 

— Thật lành thay, Tôn giả Anuruddha! Thưa Tôn 
giả, Tôn giả Anuruddha không có nói như sau: 
"Như vậy tôi nghe”. hay "sự việc đúng như vậy". 
Trái lại, thưa Tôn giả, Tôn giả Anuruddha chỉ nói: 
"Chư Thiên này là như vậy và chư Thiên kia là như 
vậy”. Thưa Tôn giả, tôi nghĩ như sau: “Tôn giả 
Anuruddha chắc chăn đã sống từ trước, đã đàm 
thoại từ trước, đã đàm luận từ trước với chư Thiên 
ấy", 

- Này Hiễn giả Kaccana, lời nói này của Hiền giả 
đến gần như thử thách Ta phải tuyên bố, nhưng 
Ta sẽ trả lời cho Hiền giả. Này Hiển giả Kaccana, 
đã từ lâu, Ta đã sông từ trước, đã đàm thoại từ 
trước, đã đàm luận từ trước với chư Thiên áy. 
Khi nghe nói vậy, Tôn giả Abhiya Kaccana nói với 
thợ mộc Pancakanga: 

— Thật lợi ích thay cho Ông, này Cư sĩ, rằng Ông đã 
đoạn trừ được điều nghi ngờ từ trước, và cũng được 
địp nghe pháp môn này. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


3 Cực lạc quốc, thế giới thuần nhất lạc - 
Kinh CHÁT CHỨA - Tăng I, 217 


CHẤT CHỨA - 7ăng I, 217 


1. Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
xuât hiện ở đời. Thê nào là ba? 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người: 

: Chất chứa các thân hành có não hại, chất chứa 
các kháu hành có não hại, chát chứa các ý 
hành có não hạt. 

- Sau khi chất chứa thân hành có não hại, chất 


chứa khẩu hành có não hại, chất chứa ý hành 
có não hại, người ấy thể giới có não 


hạt. 
-_ Vì phải sanh trong thê giới có não hại, người 
ấy có não hại. 


- Người áy, vì cảm giác các cảm xúc có não hại, 
nên có não hại, nhất 


như các chúng sanh ở trong 


địa ngục. 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người: 


BIÉN TỊNH THIÊN 


- Chất chứa thân hành không có não hại, chất 
chứa kháu hành không có não hại, chát chứa ý 
hành không có não hại. 


-_ Sau khi chất chứa thân hành không có não hại, 
chất chứa khẩu hành không có não hại, chất 
chứa ý hành không có não hại, người ấy được 
sanh trong thể giới không có não hại. 


-_ Vì được sanh trong thể giới không có não hại, 
người ấy cảm giác các cảm xúc không có não 
hạt. 

— Do cảm giác các cảm xúc không có não hại, 
người ấy cảm giác các cảm thọ không có não 
hại, như chư Thiên ở Biến 
Tịnh Thiên. 

4. Ở đây, này các Tý-kheo, có người: 
Chất chứa thân hành có não hại và không có 
não hại, chất chứa khẩu hành có não hại và 
không có não hại, chất chứa ý hành có não hại 
và không có não hạt. 

- Sau khi chất chứa thân hành có não hại và 
không có não hại, sau khi chất chứa khẩu hành 
có não hại và không có não hại, sau khi chất 
chứa ý hành có não hại và không có não hại, 
người ấy được sanh vào thể giới có não hại và 
không có não hại. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


-_ Vì được sanh vào thê giới có não hại và không 
có não hại, người áy có 
não hại và không có não hại. 


¬ Do cảm giác các cảm xúc có não hại và không 
có não hại, người ấy có 
não hại và không có não hại, 
ví như loài Người, một loại chư Thiên và 

một loại sanh trong đọa xư. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuât 
hiện ở đời. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


24 


4_ Cực lạc quốc, thế giới thuần nhất lạc - 
Kinh HẠNH CON CHÓ - 57 Trung II, 
115 


KINH HẠNH CON CHÓ 
(Kukkuravatika suttam) 


- Bài kinh số 57 — Trung IL, 115 


Như vây tôi nghe. 
Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Koliya 
Haliddavasana là tên một thị trần của dân chúng 
Koliya. 


Rồi 
, cùng đi đến Thế 
Tôn. Sau khi đến Punna Koliyaputta, hành trì hạnh 
con bò, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Còn lõa thê Seniya, hành trì hạnh con chó, nói lời 
hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên lời hỏi thăm 
thân hữu, rồi ngồi xuống một bên, ngôi chõ hỏ như 
con chó. Sau khi ngồi một bên, Punna Koliyaputta, 
hành trì hạnh con bò, bạch Thế Tôn: 
- Bạch Thế Tôn, lõa thể Seniya, hành trì hạnh con 
chó, thực hành những hạnh khó hành, ăn đồ ăn 
quăng xuống đất, chấp nhận và hành trì hạnh con 


BIÉN TỊNH THIÊN 25 


chó trong một thời gian dài, vậy sanh thú ông ấy thế 
nào, vận mạng ông ây thế nào? 
- Thôi vừa rồi Punna, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi 
Ta nữa. 
Lần thứ hai... (như trên)... Lần thứ ba Punna 
Koliyaputta, hành trì hạnh con bò, bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, lõa thê Seniya hành trì hạnh con 
chó, thực hành những hạnh khó hành, ăn đồ ăn 
quăng dưới đất, chấp nhận và hành trì hạnh con chó 
trong một thời gian dài, vậy sanh thú ông ấy thế 
nào, vận mạng ông ấy thế nào? 

- Này Punna, thật sự Ta đã không chấp nhận (câu 
hỏi) của Ông và đã nói: "Thôi vừa rồi Punna, hãy 
dừng lại đây, chớ có hỏi Ta nữa". Tuy vậy, Ta sẽ trả 
lời cho Ông: 

Ở đây, này Punna, người nào hành trì hạnh con chó 
một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì giới con chó 
một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì tâm con chó 
một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì uy nghi con 
chó một cách hoàn toàn viên mãn, sau khi thân hoại 

mạng chung sẽ sanh thân hữu cùng với các loài chó. 
Nếu Ông ñ ây có tà kiến như sau: "Do giới này, hạnh 
này, khổ hạnh này, hay phạm hạnh này, ta sẽ sanh 
thành chư Thiên này, hay chư Thiên khác”, thời này 
Punna, đối với kẻ có tà kiến, Ta nói có một trong 
hai sanh thú như sau: địa ngục hay bàng sanh. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


Như vậy, này Punna, nếu hạnh con chó được 
thành tựu, thời được sanh trong loài chó, nếu 
không được thành tựu, thời được sanh trong địa 
ngục. 

Khi được nói vậy, lõa thể Seniya, hành trì hạnh con 
chó, khóc than chảy nước mắt. Rồi Thế Tôn nói với 
Punna Koliyaputta, hành trì hạnh con bò: 

- Này Punna, Ta đã không chấp nhận (câu hỏ1) của 
ông và đã nói: "Thôi vừa rồi Punna, hãy dừng lại 
đây, chớ có hỏi Ta nữa". 

- Bạch Thế Tôn, con khóc như vậy không phải vì 
lời Thế Tôn nói về con. Nhưng vì bạch Thế Tôn, 
con đã chấp nhận và hành trì hạnh con chó này 
trong một thời gian dài. 

- Bạch Thế Tôn, Punna Koliyaputta, hành trì hạnh 
con bò này, đã chấp nhận và hành trì hạnh con bò 
này, trong một thời gian dài, vậy sanh thú của ông 
ấy thế nào, vận mạng của ông ấy thế nào? 

- Thôi vừa rồi Seniya, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi 
Ta nữa. 
Lần thứ hai... (như trên)... Lần thứ ba, lõa thể 
Seniya, hành trì hạnh con chó, bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Punna Koliyaputta này đã chấp 
nhận và hành trì hạnh con bò này trong một thời 
gian đài, vậy sanh thú của ông ây thế nào, vận 
mạng của ông ấy thế nào? 


BIÉN TỊNH THIÊN 


2 


- Này Seniya, thật sự Ta đã không chấp nhận (câu 
hỏi) của Ông và đã nói: "Thôi vừa rồi Seniya, hãy 
dừng lại đây, chớ có hỏi Ta nữa". Tuy vậy ta sẽ trả 
lời cho Ông: 
Ở đây, này Seniya, người nào hạnh trì hạnh con bò 
một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì giới con bò 
một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì tâm con bò 
một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì uy nghi con 
bò một cách hoàn toàn viên mãn, sau khi thân hoại 
mạng chung, sẽ sanh thân hữu cùng với các loài bò. 
Nếu Ông ấy có tà kiến như sau: "Do giới này, hạnh 
này, khô hạnh này, hay phạm hạnh này, ta sẽ sanh 
thành chư Thiên này hay chư Thiên khác”, thời này 
Seniya, đối với kẻ có tà kiến, Ta nói có một trong 
hai sanh thú như sau: địa ngục hay bàng sanh. 
Như vậy, này Seniya, nếu hạnh con bò được 
thành tựu, thời được sanh trong loài bò, nếu 
không được thành tựu, thời được sanh trong địa 
ngục. 

Khi được nói vậy, Punna Koliyaputta, hành trì hạnh 
con bò, khóc than, chảy nước mắt. Rồi Thế Tôn nói 
với lõa thê Seniya, hành trì hạnh con chó: 

- Này Seniya, Ta đã không chấp nhận (câu hỏ1) của 
Ông và đã nói: "Thôi vừa rồi Seniya, hãy dừng lại 
đây, chớ có hỏi Ta nữa". 

- Bạch Thế Tôn, con khóc như vậy không phải vì 
lời Thế Tôn nói về con. Nhưng vì, bạch Thế Tôn, 


BIÉN TỊNH THIÊN 


con đã chấp nhận và hành trì hạnh con bò này trong 
một thời gian dài. 


- Này Punna, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Punna Koliyaputta vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 

Này Pumna có bốn loại nghiệp này, Ta đã tự chứng 
tri, chứng ngộ và tuyên thuyết. Thế nào là bốn? 
Này Pumna, có nghiệp đen (đưa đến) quả báo đen, 
Này Punna, có nghiệp trắng (đưa đến) quả báo 
trăng, 

Này Punna, có nghiệp đen trắng (đưa đến) quả báo 
đen trăng, 

Này Punna, có nghiệp không đen trắng. (đưa đến) 
quả báo không đen trắng, nghiệp đưa đến sự đoạn 
tận các nghiệp. 

Và này Punna, thể nào là nghiệp đen đưa đến quả 
báo đen? 

Ở đây, này Punna có người 
hại, tạo ra khâu hành có tốn hại, tạo ra ý hành có 
tôn hại. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


2á; 


Sau khi tạo ra thân hành có tôn hại, khẩu hành có 
tôn hại, ý hành có tôn hại, vỊ này 


Vì phải sanh vào thế giới có tôn hại, vị này cảm xúc 


Do cảm xúc những cảm xúc có tôn hại, vị này 


như các chúng sanh trong địa ngục. 

Như vậy, này Punna, là sự sanh khởi của một 
chúng sanh tùy thuộc ở chúng sanh, chúng sanh 
ấy sanh khởi tùy thuộc hành động của mình, và 
khi chúng sanh ấy đã sanh, thời các cảm xúc kích 
thích mình. 

Do vậy, này Punna, Ta nói: “Các chúng sanh là 
thừa tự hạnh nghiệp (của mình)”. 

Như vậy, này Punmna, được gọi là nghiệp đen đưa 
đến quả báo đen. 

Và này Pumna, thể nào là nghiệp trắng đưa đến quả 
báo trăn g? 

Ở đây, này Punna, có người lầm thân hành không 
, làm khẩu hành không có tôn hại, làm ý 

hành không có tốn hại. 
Sau khi làm thân hành không có tổn hại, khâu hành 
không có tốn hại, ý hành không có tốn hại, vị này 


Vì phải sanh vào thê giới không có tôn hại, vỊ này 


BIÉN TỊNH THIÊN 30 


Do cảm xúc những cảm xúc không có tôn hại, vị 


này 
nữ nao, như chư Thiên Subhakinha (Biến Tịnh 


thiên). 

Như vậy, này Punna, là sự sanh khởi của một chúng 
sanh tùy thuộc ở chúng sanh, chúng sanh ấy sanh 
khởi tùy thuộc hành động của mình; và khi chúng 

sanh ấy đã sanh, thời các cảm xúc kích thích chúng 

sanh ấy. 
Do vậy, này Punna, Ta nói: "Các chúng sanh là 
thừa tự hạnh nghiệp (của mình)". 
Như vậy, này Punna, được gọi là nghiệp trắng đưa 
đến quả báo trắng. 
Và này Pumna, thể nào là nghiệp đen trăng đựa đến 
quả báo đen trăng? 
Ở đây, này Punna, có người làm các thân hành có 
tốn hại và không tôn hại, các khâu hành có tồn hại 
và không tốn hại, các ý hành có tôn hại và không 
tôn hại. 
Sau khi làm các thân hành có tôn hại và không tôn 
hại, khâu hành có tôn hại và không tôn hại, ý hành 
có tôn hại và không tôn hại, vị này được sanh vào 
thế giới có tốn hại và không tốn hại. 
Vì phải sanh vào thế giới có tốn hại và không tốn 
hại, vị này cảm xúc những cảm xúc có tôn hại và 
không tốn hại. 


BIÉN TỊNH THIÊN 31 


Do cảm xúc những cảm xúc có tôn hại và không tôn 
hại, vị này cảm thọ những cảm thọ có tôn hại và 
không tôn hại, có lạc thọ khô thọ xen lân, 


Như vậy, này Punna là sự sanh khởi của một chúng 
sanh tùy thuộc ở chúng sanh, chúng sanh ấy sanh 
khởi tùy thuộc hành động của mình; và khi chúng 

sanh ấy đã sanh, thời các cảm xúc kích thích chúng 

sanh ấy. 
Do vậy, này Punna, Ta nói: “Các chúng sanh là 
thừa tự hạnh nghiệp (của mình)". 
Như vậy này Punna, được gọi là nghiệp đen trăng 
đưa đến quả báo đen trăng. 
Và này Punna, thể nào là nghiệp không đen trắng. 
đựa đến quả báo không đen trăn 9, nghiệp đưa đến 
sự đoan tân các nghiệp? 


Ở đây, này Punna, chỗ nảo có ý chí (Cetana: Tư 
tâm sở) đoạn trừ nghiệp đen đưa đến quả báo đen, 
chỗ nào có ý chí đoạn trừ nghiệp trắng đưa đến quả 

báo trăng, chỗ nào có ý chí đoạn trừ nghiệp đen 
trăng đưa đến quả báo đen trắng. Ở đây, này Punna, 


chô nào có ý chí như vậy. này Punna, được gọi là 
nghiệp không đen trăng đưa đên quả báo không đen 


trăng, nghiệp đưa đến sự đoạn tận các nghiệp. 
Này Punna, bôn loại nghiệp này, Ta đã tự chứng tri, 
chứng ngộ và tuyên thuyÊt. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


Khi được nói vậy, Punna Koliyaputta, hành trì hanh 
con bò bạch Thế Tôn: 

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu 
thay, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người 
dựng đứng lại những sì bị quăng ngã xuống, phơi 
bày ra những øì bị che kín, chỉ đường cho những 
người đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng 
tôi để những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng vậy, 
Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương 
tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, 
quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong 
Thế Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay trở đi cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

Còn lõa thể Seniya, hành trì hạnh con chó, bạch 
Thế Tôn: 

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu 
thay, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi 
bày ra những øì bị che kín, chỉ đường cho những 
người đi lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng 
tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, 
Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương 
tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, 
quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong 
Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn, mong 
cho con thọ đại giới. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


- Này Seniya, ai trước kia là ngoại đạo nay muốn 
xuất gia, muôn thọ đại giới trong Pháp và Luật này 
phải sông bốn tháng biệt trú. Sau khi sống bốn 
tháng biệt trú, chúng Tăng nếu đồng ý sẽ cho xuất 
gia, cho thọ đại giới để thành vị Tỷ-kheo. Nhưng Ta 
nhận thấy ở đây là tánh con người sai biệt nhau. 

- Bạch Thế Tôn, nếu những người xưa kia là ngoại 
đạo nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong 
pháp và luật này, phải sông bốn tháng DiỆt trú, sau 
khi sông bốn tháng biệt trú, chúng Tăng nếu đồng ý 
sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới, để thành vị Tỷ- 
kheo, thời con sẽ xin sống biệt trú bốn năm. Sau khi 
sông biệt trú bốn năm, nếu chư Tỷ-kheo đồng ý, 
mong chư Tỷ-kheo hãy xuất gia cho con, thọ đại 
giới cho con để thành vị Tỷ-kheo. 


, được thọ đại giới. Thọ đại giới 
không bao lâu, Tôn giả Seniya sống một mình an 
tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Và 
không bao lâu vị này chứng được mục đích tối cao 
mà con cháu các lương gia đã xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô 
thượng phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự mình 
chứng tri, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. VỊ ấy 
biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những gì 
nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời sống 


BIÉN TỊNH THIÊN 34 


khác nữa". Và Tôn giả Seniya trở thành một vị A- 
la-hán nữa. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


S9) 


5 Cực lạc quốc, thế giới thuần nhất lạc - 
Kinh VỚI CHI TIẾT — Tăng II, 259 


VỚI CHI TIẾT -— 7ðng II, 259 


1. Có bốn nghiệp này, này các Tỷ-kheo, đã được ta 
chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng. Thế nào là 
bốn? 


“. Này các Ty-kheo, có nghiệp đen quả đen; 

“- Này các Tỷ-kheo, có nghiệp trắng quả trăng: 

“- Này các Tỷ-kheo, có nghiệp đen trăng, quả đen 
trăng, 

" Này các Tỷ-kheo, có nghiệp không đen không 
trăng, quả không đen không trăng, nghiệp đưa 
đến đoạn diệt. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đen quả 
đen? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân 
hành có tốn hại, làm khẩu hành có tốn hại, làm 
ý hành có tốn hại. 

-- Người ấy, do làm thân hành có tốn hại, do làm 
khẩu hành có tốn hại, do làm ý hành có tốn hại, 


BIÉN TỊNH THIÊN 


-_ Do người ấy sanh ra ở thế giới có tốn hại, các 

có tôn hại được cảm xúc. 

-_ Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có 
tôn hại, nên 


, như những chúng sanh trong 
địa ngục. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là nghiệp 
đen quả đen. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là nghiệp trăng quả 
trăng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm thân 

, làm khâu hành không 

có tôn hại, làm ý hành không có tốn hại. 

-- Người ấy, do làm thân hành không có tốn hại, 
do làm khâu hành không có tôn hại, do làm ý 
hành không có tôn hại, 


- Do người ây sanh ra ở thế giới có không tốn 
hại, các ẾÑÑWữØẩữỨẾ không có tôn hại được cảm 
XÚC. 

- Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc 
không có tôn hại, nên cảm thọ những cảm thọ 
không có tổn hại, thuân nhất lạc, như chư 
Thiên ở Biến Tịnh Thiên. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là nghiệp trăng quả trăng. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


4. Và này các Tý-kheo, thế nào là nghiệp đen trăng 
quả đen trăng? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, có người làm thân 
hành có tôn hại và không có tốn hại, làm khâu 
hành có tôn hại và không có tôn hại, làm ý hành 
có tôn hại và không có tốn hại. 

- Người ấy, do làm thân hành có tổn hại và 
không có tôn hại, do làm khâu hành có tốn hại 
và không có tổn hại, do làm ý hành có tốn hại 


và không có tôn hại, 


-_ Do người ấy sanh ra ở thế giới có tốn hại và 
không có tôn hại, các cảm xúc có tốn hại và 
không tổn hại được cảm xúc. 

-- Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có 
tốn hại và không tốn hại, nên cảm thọ những 
cảm thọ có tốn hại và không tôn hại, xen lẫn, 
pha trộn lạc và khô. Ví như một số người và 
chư Thiên, một số chúng sanh ở các đọa xứ. 
Này các Tý-kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng 
quả đen trăng. 


5. Và này các TIỷ-kheo, thế nào là nghiệp không đen 
không trăng quả không đen không trăng, nghiệp đưa 
đên đoạn diệt? 


BIÉN TỊNH THIÊN 38 


-_ Tại đấy, này các Tý-kheo, phàm có tâm tư sở 
nào để đoạn tận nghiệp đen quả đen này; 
phảm có tâm tư sở nào để đoạn tận nghiệp trăng 
quả trắng này; phàm có tâm tư sở nào để đoạn 
tận nghiệp đen trắng quả đen trắng này: này các 
Tỷ-kheo, đây được gọi là nghiệp không đen 
không trăng quả không đen không trăng, 
nghiệp đưa đến đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn nghiệp này đã được Ta 
chứng ngộ với thăng trí và thuyêt giảng. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


39 


6 Kinh PHẠM THIÊN CÂU THỈNH - 49 
Trung I, 713 


KINH PHẠM THIÊN CÂU THỈNH 
(Brahmanimanftanika suttam) 


- Bài kinh số 49 — Trưng I, 713 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở SavaffhI, tại Jetavana, vườn 
Ông Anathapindika. Ở đây, Thê Tôn gọi các Ty- 
kheo: 


— Này các Tỷ-kheo. 
- Bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


— Một thời, này các Tỷ-kheo, Ta ở tại Ukkattha 
trong rừng Subhagavana, dưới gốc cây Tala vương. 
Lúc bấy giờ, này các Tỷ-kheo, 
như sau: “C4i¡ này là thưởng, cái này 
là thường hăng, cái này là thường tại, cái này là toàn 


BIÉN TỊNH THIÊN 


40 


diện, cái này không bị biến hoại, cái này không sanh, 
không già, không chết, không diệt, không khởi, ngoài 
cái này, không có một giải thoát nào khác hơn”. Này 
các Tyỷ-kheo, sau khi với tự tâm biết được tâm của 
Phạm thiên Baka, như người lực sĩ duỗi ra cánh tay 
đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, Ta biến 
mất tại Ukkattha, rừng Sabhagavana, dưới gốc cây 
Tala vương, và hiện ra tại cõi Phạm thiên ây. Này 
các Ty-kheo, Phạm thiên Baka thấy Ta từ xa đi đến, 
sau khi thấy, liên nói với Ta: 


- Hãy đến, Tôn giả, thiện lai Tôn giả, đã lâu 
nay Tôn giả mới có dịp đến đây. Này Tôn giả, cái 
này là toàn diện, cái này là thường hằng, cái này là 
thường tại, cái này là toàn diện, cái này không bị biến 
hoại, cái này không sanh, không già, không chết, 
không diệt, không khởi, ngoài cái này không có một 
giải thoát nào khác hơn. 


Khi nghe nói vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói với 
Phạm thiên Baka: 


— Thật sự Phạm thiên Baka bị chìm đắm [rong 
vô minh, thật sự Phạm thiên Baka bị chìm đắm frong 
vô mình, khi cái vô thường lại nói là thưởng, cát 
không thường hằng lại nói là thường hằng, cái 
không thường tại lại nói là thường tại, cát không 


BIÉN TỊNH THIÊN 


toàn điện lại nói là toàn diện, cái bị biễn hoại lại nói 
là không biến hoại, và tại chỗ có sanh, có già, có 
chết, có diệt, có khỏi, lại nói không sanh, không già, 
không chết, không diệt, không khởi; có một giải 
thoát khác hơn lại nói là không có một giải thoát 
nào khác hơn... " 


Này các Tỷ-kheo, rôi Ác ma nhập vào một 
Phạm thiên quyên thuộc và nói với Ta như sau: 


"— 'Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chớ có can thiệp vào đây! 
Chớ có can thiệp vào đây! Này Tỷ-kheo, Phạm thiên 
này là Đại Phạm thiên, Toàn năng, Tối thăng, Biến 
nhãn, Thượng đề, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại 
tôn, Chúa tế mọi định mạng, đắng Tự tại, Tổ phụ các 
chúng sanh đã và sẽ sanh. Này Tỷ-kheo, thuở xưa có 
những Sa-môn, Bà-la-môn, ở đời phỉ báng địa đại, 
chê tởm địa đại, phỉ báng thủy đại, ghê tởm thủy đại, 
phỉ báng hỏa đại, ghê tởm hỏa đại, phỉ báng phong 
đại, ghê tởm phong đại, phỉ báng chúng sanh, ghê 
tởm chúng sanh, phi báng chư Thiên, ghê tởm chư 
Thiên, phỉ báng Sanh chủ, ghê tởớm Sanh chủ, phỉ 
báng Phạm thiên, ghê tởớm Phạm thiên, sau khi thân 
hoại, mạng sống bị cắt đứt, phải an trú vào thân ti 
tiện. Này Tỷ-kheo, còn những Sa-môn, Bà-la-môn ở 
đời xưa kia, tán thán địa đại, hoan hỷ địa đại, tán thán 
thủy đại, hoan hỷ thủy đại, tán thán hỏa đại, hoan hỷ 


BIÉN TỊNH THIÊN 


hỏa đại, tán thán phong đại, hoan hỷ phong đại, tán 
thán chúng sanh, hoan hỷ chúng sanh, tán thán chư 
Thiên, hoan hỷ chư Thiên, tán thán Sanh chủ, hoan 
hỷ Sanh chủ, tán thán Phạm thiên, hoan hỷ Phạm 
thiên, sau khi thân hoại, mạng sông bị cắt đứt, những 
vị này được an trú vào các thân vi diệu. Này các Tỷ- 
kheo, vì vẫn đề này, ta nói như sau: "Phàm Phạm 
thiên nói với Ông những gì, Ông hãy làm như vậy. 
Ông chớ có đi quá xa lời Phạm thiên nói. Này Tỷ- 
kheo, nếu Ông đi quá xa lời Phạm thiên nói, thì giống 
như người dùng gậy đánh đập thần tài (Siri) đang đi 
đến; giỗng như một người đang rơi vào vực thăm, tay 
chân lại không bám vào đất. Này Tỷ-kheo, sự việc sẽ 
xảy ra cho Ông như vậy. Này Tỷ-kheo, phàm Phạm 
thiên nói với Ông những gì, Ông hãy làm như vậy, 
Ông chớ có đi quá xa lời Phạm thiên nói. Này Tỷ- 
kheo, Ông có thấy chúng Phạm thiên đang ngồi 
chăng?" 


Rồi này các Tỷ-kheo, Ác ma dắt Ta đến chúng 
Phạm thiên. Này các Tỷ-kheo, khi nghe nói vậy, Ta 
nói với Ác ma như sau: 


“—Này Ác ma, Ta biết Ngươi. Chớ có nghĩ rằng: 
"VỊ ây không biệt ta". Người là Ac ma. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


Này các Tỷ-kheo, khi được nói vậy, Phạm thiên 
Baka nói với Ta như sau: 


— Này Tôn giả, cái gì thường còn, ta nói là 
thường còn; cái gì thường hằng, ta nói là thường 
hằng: cái gì thường tại, ta nói thường tại; cái gì toàn 
diện, ta nói là toàn diện; cái gì không biến hoại, ta 
nói là không biến hoại. Ở đây, cái gì không sanh, 
không già, không chết, không diệt, không khởi, ta nói 
rằng cái ấy không sanh, không già, không chết, 
không diệt, không khởi, và vì không có một sự giải 
thoát nào khác hơn, ta nói là không có một sự giải 
thoát nào khác hơn. Này Tỷ-kheo, xưa kia có những 
Sa-môn, Bà-la-môn ở trong những đời trước Ông: 
những vị này đã tu hành khổ hạnh lâu dài cho đến 
trọn tuổi thọ của những người đó, những vị này phải 
biết:" Hoặc có một sự giải thoát khác hơn, thì biết 
rằng có một sự giải thoát khác hơn; hoặc không có 
một sự giải thoát khác hơn, thì biết rằng không có 
một sự giải thoát nào khác hơn”. Này Tỷ-kheo, ta nói 


BIÉN TỊNH THIÊN 


như sau với Ông: Ông sẽ không thấy một giải thoát 
nào khác hơn, dầu ông có phải chịu đựng mệt nhọc 
và khổ cực. Này Tỷ-kheo, nêu Ông y trước địa đại, 
Ông sẽ gần ta, trú tại lãnh địa của ta, làm theo ý ta 
muốn, bị đứng ngoài lề; nếu Ông ý trước thủy đại... 
hỏa đại... phong đại... chúng sanh... Chư thiên... Sanh 
chủ... Nếu Ông y trước Phạm thiên, Ông sẽ gần ta, 
trú tại lãnh địa của ta, làm theo ý ta muốn, bị đứng ra 
ngoài lê. 


, Phạm 
thiên Baka có thân lực như vậy; Phạm thiên Baka có 
quyên lực như vậy; Phạm thiên Baka có uy lực như 
vậy. 


— Này Tý-kheo, Như Ông biết sanh thú, Ông 
biết sự quang vinh của ta: "Phạm thiên Baka có thần 
lực như vậy; Phạm thiên Baka có quyền lực như vậy; 
Phạm thiên Baka có uy lực như vậy”. 


"— Như nhật nguyệt lưu chuyển, 


BIÉN TỊNH THIÊN 


Sáng chói khắp mười phương, 
Như vậy mười Thiên giới, 
Dưới uy lực của Ông. 
Ông biết chỗ cao thấp, 

Có dục và không dục, 
Hữu này và hữu kia, 
Chổ đến, đi hữu tình. 

Như vậy, này Phạm thiên, Ta biết chỗ sanh thú 
và sự quang vinh của Ông: "Phạm thiên Baka có thần 
lực như vậy; Phạm thiên Baka có quyền lực như vậy; 
Phạm thiên Baka có uy lực như vậy". 


Này Phạm thiên, 
. Này 


Phạm thiên, có loại chư Thiến tên là Abhassara 
(Quang âm thiên), từ chự Thiên này, Ông mạng 
chung, và sanh ở nơi đây. Nhưng vì Ông an trú ở 
đấy quá lâu, nên Ông không nhớ được. Do đó, 
Ông không biết, không thấy, còn Ta biết, Ta thấy. 
Như vậy, này Phạm Thiên, 


Này Phạm thiên, lại có một loại chư Thiên tên 
là Subhakimna (Biên tịnh thiên)... 


Lại có một loại chư Thiên tên là Vehapphala 


BIÉN TỊNH THIÊN 


(Quảng quả thiên) mà Ông không biết, không thấy, 
nhưng Ta biệt, Ta thây. 


Như vậy, này Phạm thiên, Ta còn không chịu 
ngang hàng Ong về thượng trí, huông nữa là thâp 
hơn. Do vậy. Ta thù thăng hơn Ong. 


— Này Phạm thiên, Ta biết địa đại từ địa đại, Ta 
biệt giới vức địa đại, Ta không lãnh thọ địa 


~ 


tánh; do biết địa đại, Ta không nghĩ: “7z /à 
địa đại. Ta ở trong địa đại, Ta từ địa đại, địa 
đại là của 1a, và Ta không tôn trọng địa đại”. 
Như vậy, này Phạm thiên, Ta còn không chịu 
ngang hàng Ông về thượng trí, huống nữa là 
thấp hơn. Do vậy, Ta thù thắng hơn Ông. 


— Này Phạm thiên, Ta biết thủy đại... 

— Này Phạm thiên, Ta biết hỏa đại... 

— Này Phạm thiên, Ta biết phong đại... 
— Này Phạm thiên, Ta biết chúng sanh... 
— Này Phạm thiên, Ta biết chư Thiên... 
— Này Phạm thiên, Ta biết Sanh chủ... 

— Này Phạm thiên, Ta biết Phạm thiên... 


— Này Phạm thiên, Ta biết Abhassara (Quang 
âm thiên)... 


BIÉN TỊNH THIÊN 47 


— Này Phạm thiên, Ta biết Subhakinna (Biến 


tịnh thiên)... 

— Này Phạm thiên, Ta biết Vahapphala (Quảng 
quả thiên)... 

— Này Phạm thiên, Ta biết Abhibhu (Thắng 
gilả])... 


—_ Này Phạm thiên, Ta biết tất cả (Sabba) từ tất 
cả, cho đên giới vức tât cả, Ta không lãnh thọ 
nhứt thiết tánh, 


Như vậy, này Phạm thiên, Ta còn không chịu 
ngang hàng Ông về thượng trí, huống nữa là thấp 
hơn. Do vậy, Ta thù thắng hơn Ông. 


- Này Tôn giả, đối với tất cả, nếu Tôn giả 
không lãnh thọ nhất thiết tánh, thì đối với Tôn giả, 
trở thành trồng không, trống rỗng, Thức là phi sở 
kiến. không biên tế. chói sáng tất cả, nếu không thể 
lãnh thọ địa đại ngang qua đại tánh, không thê lãnh 
thọ thủy đại ngang qua thủy tánh, không thể lãnh thọ 
hỏa đại ngang qua hỏa tánh, không thể lãnh thọ 
phong đại ngang qua phong tánh, không thê lãnh thọ 
chúng sanh ngang qua chúng sanh tánh, không thê 
lãnh thọ chư Thiên ngang qua chư Thiên tánh, không 
thể lãnh thọ Sanh chủ ngang qua Sanh chủ tánh, 


BIÉN TỊNH THIÊN 


không thể lãnh thọ Phạm thiên ngang qua Phạm thiên 
tánh, không thể lãnh thọ Quang âm thiên ngang qua 
Quang âm thiên tánh, không thể lãnh thọ Biến tịnh 
thiên ngang qua Biến tịnh thiên tánh, không thể lãnh 
thọ Quảng quả thiên ngang qua Quảng quả thiên 
tánh, không thể lãnh thọ Abhibhu (Thăng giả) ngang 
qua Abhibhu tánh, không thể lãnh thọ nhứt thiết 


ngang qua nhứt thiết tánh. Này Tôn giả, nay ta sẽ 
biến mắt trước mặt Tôn giả. 


"— Này Phạm thiên, hãy biến đi trước mặt Ta, 
nêu Ong có thê biên được. 


Rồi này các Tý-kheo, Phạm thiên Baka nói: 


— Ta sẽ biên mât trước mặt Sa-môn Gotama. Ta 
sẽ biên mât trước Sa-môn Gotama. 


. Này các TIỷ-kheo, khi nghe nói vậy, Ta nói 
với Phạm thiên Baka: 


"— Này Phạm thiên, Ta sẽ biến mất trước mặt 
Ong. 


— Này Tôn giả, Tôn giả hãy biên đi trước mặt 
Ta, nêu Tôn giả có thê biên được. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


Rồi này các Tỷ-kheo, 


Rồi này các Ty-kheo, Phạm thiên, Phạm thiên 
chúng và Phạm thiên quyến thuộc, tâm sanh vi diệu 
hy hữu, nói lên như sau: “7hát vĩ điệu thay, chư Tôn 
giả! Thật hy hữu thay, chư Tôn giả! Đại thần lực, đại 
uy lực của Sa-môn ŒGotama. Thật sự từ trước đến nay 
chưa từng thấy, chưa từng nghe một Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào khác có được đại thần lực, đại uy lực 
như Sa-môn Gotama, là Thích Tử, xuất gia từ giòng 
họ Sakya. Đối với quần chúng ái trước hữu, lạc 
nhiễm, hoan hỷ đổi với hữu (Sa-môn Gotama) đã nhồ 
hữu lên tận cả gốc rễ!" 


Rồi này các Ty-kheo, Ác ma sau khi nhập vào 


một trong Phạm thiên quyên thuộc đã nói với Ta như 
SaU: 


"— Này Tôn giả, nêu Ong biệt như vậy. giác ngô 
như vậy. chớ có hướng dân đệ tử. chớ có hướng dân 


BIÉN TỊNH THIÊN 


các vị xuất gia. chớ có thuyết pháp cho các đệ tử, chớ 
có thuyết pháp cho các vị xuất gia, chớ có ái luyến 
đệ tử. chớ có ái luyễn các vị xuất gia. Này Tý-kheo, 
trước Ông đã có những vị Sa-môn, Bà-la-môn ở đời 
tự xưng là bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Những 
vị này hướng dẫn đệ tử, hướng dẫn các vị xuất gia, 
thuyết pháp cho các đệ tử, thuyết pháp cho các vị 
xuất gia, ái luyễn các đệ tử, ái luyến các vị xuất gia. 
Sau khi hướng dẫn các đệ tử, các vị xuất gia, sau khi 
thuyết pháp cho các đệ tử, các vị xuất gia, sau khi ái 
luyễn các đệ tử, các vị xuất gia, khi thân hoại, mạng 
sống bị cắt đứt, những vị này bị an trú trong các thân 
hạ liệt. Này Tỷ-kheo, trước Ông đã có những vị Sa- 
môn, Bà-la-môn ở đời, tự xưng là bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. Những vị này không hướng dẫn 
đệ tử, không hướng dẫn các vị xuất gia, không thuyết 
pháp cho đệ tử, không thuyết pháp cho các vị xuất 
g1a, không ái luyến các đệ tử, không ái luyễn các vị 
xuất gia. Sau khi không hướng dẫn các đệ tử, không 
hướng dẫn các vị xuất 81a, không thuyết pháp cho 
các đệ tử, không thuyết pháp cho các vị xuất 81a, 
không ái luyến các đệ tử, không ái luyến các vị xuất 
gia, khi thân hoại, mạng sông bị cắt đứt, các vị này 
được an trú trong thân vi diệu. Này Tỷ-kheo, ta nói 
với Ông như sau: “Này Tôn giả, chớ có phiên lao cực 
nhọc, hãy sống lạc trú hiện tại. Này Tôn giả, chớ có 
nêu rõ việc thiện. Này Tôn giá, chớ có giảng dạy cho 


BIÉN TỊNH THIÊN 


người khác!" 


Này các Ty-kheo khi nghe nói vậy, Ta nói với 
Ac ma như sau: 


— Này Ác ma, Ta biết Ngươi! Ngươi chớ có 
nghĩ rằng: "Viậy không biết ta". Này Ác ma, Ngươi 
là Ác ma! Ngươi là Ác ma! Này Ác ma, Ngươi nói 
như vậy không phải vì lòng thương tưởng đối với Ta. 
Này Ác ma, Ngươi nói như vậy vì không có lòng 
thương tưởng đối với Ta. 


. Này Ác ma, những Sa-môn, Bà-la- 
môn ây không phải Chánh Đắng Giác, nhưng tự 
xưng là: "Chúng ta-là Chánh Đắng Giác". Này Ác 
ma, Ta là Chánh Đắng Giác và Ta tự xưng Ta là 
Chánh Đăng Giác. Này Ác ma, Như Lai có thuyết 
pháp cho đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Này 
Ác ma, Như Lai '. không thuyết pháp cho các đệ tử, 
Như Lai cũng vân là Như Lai. Này Ác ma, Như Lai 
có hướng dân cho các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là 
Như Lai. Này Ác ma, Như Lai không hướng dẫn cho 
các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Vì sao vậy? 
Này Ác ma, đối với Như Lai, các lậu hoặc tương ưng 
VỚI phiền não, đưa đến tái sanh, gây nên phiền lụy, 
đem đến quả khô dị thục; đưa đến sanh, già, chết 


BIÉN TỊNH THIÊN 


trong tương lai; các lâu hoặc ấy đã được diệt trừ, 
được cắt đứt tận sốc, được làm như thân cây Tala, 
khiến không thê tái sanh, không thể sanh khởi trong 
tương lai. Này Ác ma, 


Như vậy, vì Ác ma đã thất bại, không thê thuyết 
phục (Ta), vì có lời mời Phạm thiên, nên Đài trả lời 
này cũng được gọi là Kinh Phạm Thiên Câu Thỉnh. 


BIÉN TỊNH THIÊN 53 


7 Nguyên nhân sanh ở đây - Kinh CHẤT 
CHỨA - Tăng I, 217 


CHẤT CHỨA - 7ăng I, 217 


1. Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
xuât hiện ở đời. Thê nào là ba? 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người: 

: Chất chứa các thân hành có não hại, chất chứa 
các kháu hành có não hại, chát chứa các ý 
hành có não hạt. 

- Sau khi chất chứa thân hành có não hại, chất 


chứa khẩu hành có não hại, chất chứa ý hành 
có não hại, người ấy thể giới có não 


hạt. 
-_ Vì phải sanh trong thê giới có não hại, người 
ấy có não hại. 


-_ Người áy, vì cảm giác các cảm xúc có não hại, 
nên có não hại, nhất 


như các chúng sanh ở trong 


địa ngục. 


3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người: 


BIÉN TỊNH THIÊN 


- Chất chứa thân hành không có não hại, chất 
chứa kháu hành không có não hại, chát chứa ý 
hành không có não hại. 


-_ Sau khi chất chứa thân hành không có não hại, 
chất chứa khẩu hành không có não hại, chất 
chứa ý hành không có não hại, người ấy được 
sanh trong thể giới không có não hại. 


-_ Vì được sanh trong thể giới không có não hại, 
người ấy cảm giác các cảm xúc không có não 
hạt. 

— Do cảm giác các cảm xúc không có não hại, 
người ấy cảm giác các cảm thọ không có não 
hại, như chư Thiên ở Biến 
Tịnh Thiên. 

4. Ở đây, này các Tý-kheo, có người: 
Chất chứa thân hành có não hại và không có 
não hại, chất chứa khẩu hành có não hại và 
không có não hại, chất chứa ý hành có não hại 
và không có não hạt. 

- Sau khi chất chứa thân hành có não hại và 
không có não hại, sau khi chất chứa khẩu hành 
có não hại và không có não hại, sau khi chất 
chứa ý hành có não hại và không có não hại, 
người ấy được sanh vào thể giới có não hại và 
không có não hại. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


-_ Vì được sanh vào thê giới có não hại và không 
có não hại, người áy có 
não hại và không có não hại. 


¬ Do cảm giác các cảm xúc có não hại và không 
có não hại, người ấy có 
não hại và không có não hại, 
ví như loài Người, một loại chư Thiên và 

một loại sanh trong đọa xư. 


Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuât 
hiện ở đời. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


56 


8 Sự khác biệt giữa người phàm và Thánh 
đệ tử - Kinh HẠNG NGƯỜI SAI KHÁC 
1 - Tăng II, 54 


HẠNG NGƯỜI SAI KHÁC I-— 7ăng IL 54 


1. - Có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 
Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Ty-kheo, có hạng người ly dục, ly 
pháp bât thiện, chứng đạt và an trú : 
một trạng thái hy lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. 


- VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ây, ái luyện 
Thiền ây và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, 
chú tâm trên ấy, sông phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở Phạm chúng 
thiên. 

- Niột kiếp, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở 
Phạm chúng Thiên. 

— Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuôi thọ của chư 
Thiên, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến 


ngạ quỷ. 


BIÉN TỊNH THIÊN 57 


-- Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến 
hết vẹn tuôi thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn 
trong hiện hữu ấy. Này các Tỷ-kheo, đâ) /à sự đặc 
thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa 
Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vẫn đề sanh thú. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú 

„ một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 


-_ VỊ ây nếm được vị ngọt của Thiền ây ... đƯợc 
sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Quang âm 
Thiên. 

-_ Hai kiếp này, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên 
ở Quang Âm Thiên. 

-_ Tại đây, kẻ phảm phu, sau khi an trú ... Đây là sự 
đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác 
giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người ly 
hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ 
mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt 
và an trú 


BIÉN TỊNH THIÊN 58 


- VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ây ... đƯỢC 
sanh cộng trú với chư Thiên ở Biến tịnh Thiên. 

- Bốn kiếp, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở 
Biến tịnh Thiên. 

-_ Tại đây, kẻ phảm phu, sau khi an trú ... Đây là sự 
đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác 
giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người xả 
lạc xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 

, không khô, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. 


=.N] ây nêm được vị ngọt của Thiền Ấy, ái luyện 
Thiên ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ấy, 
chú tâm trên ấy, sông phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở Quảng quả 
Thiên. 

-_ Năm kiếp, là tuổi thọ vô lượng các chư Thiên ở 
Quảng quả Thiên. 

— Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuôi thọ của chư 
Thiên, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến 


ngạ quỷ. 


BIÉN TỊNH THIÊN 50 


-- Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến 
hết vẹn tuôi thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn 
trong hiện hữu ấy. Này các Tỷ-kheo, đâ) /à sự đặc 
thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa 
Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vẫn đề sanh thú. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


HẠNG NGƯỜI SAI KHÁC 2 7ðng II, 57 
1. - Có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 
Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ly dục, ly ác 
pháp, chứng đạt và an trú : 


VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Sự sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, không 
có chung cùng các hàng phàm phu. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
làm cho tịnh chỉ tâm và tứ ... 
và an trú. 


.- VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Sự sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, không 
có chung cùng các hàng phàm phu. 


Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


BIÉN TỊNH THIÊN 61 


9 Sự khác biệt giữa người phàm và Thánh 
đệ tử - Kinh TỪ 1 — Tăng II, 58 


TỪ 1 — 7ðng II, 58 


1. - Có bốn hạng người này, này các Tý-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ- -kheo, có hạng người với tâm cùng 
khởi với từ, biễn mãn một phương rồi an trú; cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư, như vậy, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm cùng khởi 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 


= VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ấy, ái luyến 
Thiền ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, 
chú tâm trên ấy, sông phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Phạm 
chúng Thiên. Môi kiếp, này các Tỷ kheo, là tuổi 
thọ võ lượng của chư Thiên ở Phạm chúng Thiên. 


> Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
tuôi thọ ây, sau khi sông trọn vẹn tuôi thọ của chư 


BIÉN TỊNH THIÊN 


Thiên, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến 
ngạ quỷ. 

> Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến 
hết vẹn tuôi thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn 
trong hiện hữu ấy. Này các Tý-kheo, đây /à sự đặc 
thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa 
Thánh đệ tứ có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vẫn đề sanh thú. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
với tâm cùng khởi với bị... với tâm cùng khởi với 
hỷ_... với tâm cùng khởi với xả, biến mãn một 
phương rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng 
vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như 
vậy, cùng khắp thế ĐIỚI, trên, dưới, bể ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú 
biễn mãn với tâm cùng khởi với bi... với hỷ... với xả, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 


- VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ây, ái luyễn 
Thiền ây và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, 
chú tâm trên ấy, sống phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở cối Quang 
âm Thiên. Hơi kiếp, là thọ mạng của các chư 
Thiên ở Quang âm Thiên... 


BIÉN TỊNH THIÊN 


63 


-.... được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Biến 
tịnh Thiên. Bán kiếp, là tuổi thọ vô lượng của 
chư Thiên ở Biến tịnh Thiên... 

-..... được sanh cộng trú với chư Thiên ở cối Quảng 
quả Thiên. Năm kiếp, là tuổi thọ vô lượng của 
chư Thiên ở cõi Quảng quả Thiên... 


> Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
tuôi thọ của chư Thiên Ấy, sau khi sống trọn vẹn 
tuổi thọ của chư Thiên Ấy, đi đến địa ngục, đi đến 
bàng sanh, đi đến ngạ quỷ. 

> Còn „tại đấy, sau khi an trú cho đến 
hết tuôi thọ ây, sau khi sống trọn vẹn tuôi thọ của 
chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn trong hiện hữu ấy. 
Này các Tỷ-kheo, đáy là sự đặc thù, đây là sự thù 
thăng, đây là sự sai khác giữa Thánh đệ tử có 
nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, 
tức là vấn đề sanh thú. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


TỪ 2 — 7ăng II, 61 


s* Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


BIÉN TỊNH THIÊN 64 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người với tâm cùng 
khởi với từ, biến mãn một phương rôi an trú; cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư, như vậy, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm cùng khởi 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 


VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Này các Ty-kheo, sự sanh khởi này không có 
chung cùng các hàng phàm phu. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người với 
tâm cùng khởi với bỉ... với tâm cùng khởi với hỷ... 
với tâm cùng khởi với xả, biến mãn một phương rồi 
an trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương 
thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy, cùng khắp 
thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới. Vị ây an trú biễn mãn với 
tâm cùng khởi với b1... với hỷ... với xả, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


Vị ây, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh công trú với chư Thiên ở Tỉnh cư Thiên. Này 
các Tỷ-kheo, sự sanh khởi này không có chung cùng 
các hàng phàm phu. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người có mặt, hiện 
hữu ở đời. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


Ó6 


10 Thân đồng, Tưởng đồng - 7 thức trú - 
Kinh PHÚNG TỤNG - 33 Trường II, 


567 


KINH PHÚNG TỤNG 
- Bài kinh số 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 
Bảy thức trú: 

Này các Hiền giả, có các loại hữu tình, /hân sai biệt 
và fưởng sai biệt, như loài Người, một số chư 
Thiên và một số thuộc đọa xứ. Đó là loại thức trú 
thứ nhất. 

Này các Hiền giả, có những loài hữu tình /hân sai 

biệt nhưng tưởng đông loại, như các vị 
vừa mới sanh lần đầu tiên (hay do tu 
sơ thiền). Đó là loại thức trú thứ hai. 
Này các Hiền giả, có những loại hữu tình, /hân 
đồng loại, nhưng tưởng sai biệt, như chư 
.- Đó là loại thức trú thứ ba. 
Này các Hiên giả, có những loại hữu tình ¿»ân đồng 
loại và tưởng đồng loại, như chư Thiên 
thiên. Đó là loại thức trú thứ tư. 

Này các Hiền giả, có những loại hữu tình, vượt khỏi 

mọi tưởng về sắc, điều phục mọi tưởng về sân, 
không tác ý đến các tướng sai biệt, chứng Không vô 


BIÉN TỊNH THIÊN 


biên xứ: "Hư không là vô biên”. Đó là loại thức trú 
thứ năm. 

Này các Hiền giả, có những loại hữu tình, vượt khỏi 
hoàn toàn hư không vô biên xứ, chứng Thức vô 
biên xứ: "Thức là vô biên". Đó là loại thức trú thứ 
sáu. 

Này các Hiền giả có những loại hữu tình vượt khỏi 
hoàn toàn Thức vô biên xứ, chứng Vô sở hữu xứ: 
"Không có vật gì cả". Đó là loại thức trú thứ bảy. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


68 


11 Thân đồng, Tưởng đồng - 7 thức trú - 


Kinh THỨC TRÚ - Tăng III, 332 


THỨC TRÚ -7ăng IIL, 332 


1. - Này các Tý-kheo, có bảy thức trú này. Thế nào 
là bảy? 


Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, /hân khác, 
rởng khác như loài Người, một số Thiên nhân, 
một số các loài ở trong đọa xứ. Đây là thức trú thứ 
nhất. 

Có các loài hữu tình, này các Ty-kheo, /hân khác 
nhau, tưởng là một, như được 
sanh nhờ chứng sơ Thiền. Đây là thức trú thứ hai. 
Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, /hân là 
một, tưởng khác nhau, như 
Âm. Đây là thức trú thứ ba. 
Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, /hân là 
một, tưởng là một, như 
Đây là thức trú thứ tư. 
Có các loài hữu tính, này các Tỷ-kheo, vượt hoàn 
toàn các sắc tưởng, chấm dứt các chướng ngại 
tưởng, không tác ý sai biệt tưởng, đạt đến Không 
vô biên xứ, biết răng: "Hư không là vô biên". Đây 
là thức trú thứ năm. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


-. Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, vượt hoàn 
toàn Không vô biên xứ, đạt đến Thức vô biên xứ, 
biết răng: "Thức là vô biên". Đây là thức trú thứ 
sáu. 

-. Có các loài hữu tình, này các Tỷ-kheo, vượt hoàn 
toàn Thức vô biên xứ, đạt đến Vô sở hữu xứ, biết 
rằng: "Không có vật gì". Đây là thức trú thứ bảy. 


Này các Tỷ-kheo, có bảy thứ trú này. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


70 


12 Thân đồng, Tưởng đồng - 7 thức trú và 
2 xứ - Kinh ĐẠI DUYÊN - 15 Trường I, 
511 


KINH ĐẠI DUYÊN 
(MAHA NIDANA SUTT4A) 
— Bài kinh số 15 — Trường I, 511 


1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trụ tại bộ 
lạc Kuru (Câu-lâu), ở ấp Kuru tên là 
Kammassadhamma (Kiếm-ma-sắt-đảm). Tôn giả 
Ananda (A Nan) đến tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau 
khi ngôi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 

- Hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Kỳ diệu thay, bạch 
Thể Tôn! Bạch Thế Tôn, giáo pháp Duyên khởi này 
thâm thúy, thật sự thâm thúy, và giáo pháp này đổi 
với con hết sức mình bạch rõ ràng. 

- Này Ananda, chớ có nói vậy! Này Ananda chớ có 
nói vậy! Này Ananda, giáo pháp Duyên khởi này 
thâm tháy, thát sự thâm thúy. Này Ananda, chính vì 
không giác ngộ, không thâm hiểu giáo pháp này 
mà chúng sanh hiện tại bị rỗi loạn như một ổ kén, 
rồi ren như một ống chỉ, giống như cỏ munja và lau 


BIÉN TỊNH THIÊN 


sây babaja (ba-ba-la), không thể nào ra khỏi khổ 
xứ, dc thu, đọa xứ, sanh tử. 

2. Này Ananda, nếu có ai hỏi: "Già và chết do 
duyên nào không?" Hãy đáp: "Có”. Nếu có hỏi: 
"Già và chết do duyên gì?" Hãy đáp: "Giả và chết 
do duyên sanh". 

Này Ananda, nếu có ai hỏi: "Sanh có duyên nào 
không?" Hãy đáp: "Có". Nếu có hỏi: "Sanh do 
duyên gì?" Hãy đáp: "Sanh do duyên hữu". 
Này Ananda, nếu có ai hỏi: "Hữu có do duyên nào 
không? Hãy đáp: "Có". Nếu có hỏi: "Hữu do duyên 
gì?" Hãy đáp: "Hữu do duyên thủ". 

Này Ananda, nếu có ai hỏi. "Thủ có do duyên nào 
không?" Hãy đáp: "Có". Nếu có hỏi: "Thủ do duyên 
gì?" Hãy đáp: "Thủ do duyên ái". 


` ^ ` 
° D 
Lá 
Lá Lá 2® 
` ° 
D D ° 


Này Ananda, nêu có aI hỏi: “A1 có duyên nào 
không?" Hãy đáp: "Có". Nếu có hỏi: "Ái do duyên 
øì?" Hãy đáp: "Ái do duyên thọ". 


BIÉN TỊNH THIÊN 


J2 


Này Ananda, nếu có ai hỏi: "Thọ có do duyên nào 
không?" Hãy đáp: "Có". Nếu có hỏi: "Thọ do duyên 
øì?" Hãy đáp: "Thọ do duyên xúc". 

Này Ananda, nếu có ai hỏi: "Xúc có do duyên nào 
không?" Hãy đáp: "Có". Nếu có hỏi: "Xúc do 
duyên gì?" Hãy đáp: "Xúc do duyên danh sắc"?29. 
(Xúc do duyên Sáu nhập) 

(Thiếu Sáu nhập do duyên Danh sắc)?222 
Này Ananda, nếu có ai hỏi: "Danh sắc có duyên nào 
không?" Hãy đáp: "Có". Nếu có hỏi: "Danh sắc do 

duyên gì? Hãy đáp: 
Này Ananda, nếu có ai hỏi: "Thức có do duyên nào 
không?" Hãy đáp: "Có". Nếu có hỏi: "Thức do 
duyên gì?" Hãy đáp: 
3. Này Ananda, như vậy do duyên danh sắc, thức 
sanh; do duyên thức, danh sắc sanh; do Fe danh 
sắc, xúc sanh 


tr c0 Ắ ; dO ñ H 

thọ sanh; do duyên thọ; ái sanh; do duyên ái, thủ 

sanh; do duyên thủ, hữu sanh; do duyên hữu, sanh 

sanh; do duyên sanh, lão tử sanh, do duyên lão tử, 

sầu, bi, khổ, ưu não sanh. Như vậy là toàn bộ khổ 
uấn tập khởi. 


4. 


BIÉN TỊNH THIÊN Si5) 


Này Ananda, nếu sanh không có bắt cứ loại nào, 
bất cứ chỗ nào, như chư Thiên hay Thiên giới, Càn- 
thát-bà hay Càn-thát-bà-giới, Dạ-xoa hay Dạ Xoa 
giới. Quỷ thân hay Quỷ thân giới, loài Người hay 
Nhân giới, loại bốn chân hay tứ túc giới, loài chim 
hay điều giới, loài trùng xà hay trùng xà giới. Này 
Ananda, nếu không có sanh cho tất cả, do sanh 
diệt, thời lão tử có thể hiện hữu không ? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên 
của lão tử, tức là sanh. 

5. Trước đã nói: "Do duyên hữu, sanh sanh ra". Này 
Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: "Do duyên 
hữu, sanh sanh ra?" 

Này Ananda, nếu hữu không có bắt cứ loại nào, 

giới nào, bất cứ chỗ nào xứ nào, như 
Nếu không có hữu cho tất cả, 
do hữu diệt, thời sanh có thể hiện hữu không ? 
- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên 
của sanh, tức là hữu. 

6. Trước đã nói: "Do duyên thủ, hữu sanh". Này 
Ananda, phải hiểu như thế nào câu hỏi: "Do duyên 
thủ, hữu sanh?” 


BIÉN TỊNH THIÊN 


74 


Này Ananda, nếu thủ không có bắt cứ loại nào, 
bất cứ chỗ nào, như dục thủ, kiến thủ, giới cắm thủ 
hay ngã chấp thủ. Nếu không có thủ cho tất cả, do 

thủ diệt, thời hữu có thể hiện hữu không? 
- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của 
hữu, tức là thủ. 

7. Trước đã nói: "Do duyên ái, thủ sanh”. Này 
Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: "Do duyên 
ái, thủ sanh". 

Này Ananda, nếu ái không có bất cứ loại nào, bất 
cứ chỗ nào, như 
. Nếu không có ái cho tất cả, do ái 
diệt thời thủ có thể hiện hữu không ? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên 
của thủ, tức là ái. 

S. Trước đã nói: "Do duyên thọ, ái sanh”. 
Này Ananda, nếu thọ không có bất cứ loại nào, bất 
cứ chỗ nào, như 


. Nếu không có 
thọ cho tất cả, nếu thọ diệt thời ái có thể hiện hữu 
không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 


BIÉN TỊNH THIÊN 75 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên 
của ái, tức là thọ. 
9. Này Ananda, như vậy do duyên thọ, ái sanh; 
Do duyên ái, sanh; 
Do duyên tìm câu, 


sanh; 
Do duyên lợi, (sở dụng của lợi) sanh; 
Do duyên quyết định, sanh; 
Do duyên tham dục, sanh; 
Do duyên đam trước, sanh; 
Do duyên chấp thủ, 
Do duyên hà tiện, 


Do duyên thủ hộ, 


„tranh 
luận, đâu khâu, khâu chiên, ác khâu, vọng ngữ 


10. Trước đã nói: "Do duyên thủ hộ, phát sanh một 
số ác, bất thiện pháp, như chấp trượng, chấp kiếm, 
tranh đấu, tranh luận, đấu khẩu, khâu chiến, ác 
khẩu, vọng ngữ". Này Ananda, phải hiểu như thể 

nào câu nói: "Do duyên thủ hộ, phát sanh một số 

ác, bất thiện pháp, như chấp trượng, chấp kiếm, 

tranh đầu, tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác 
khẩu, vọng ngữ”? 

Này Ananda, nêu thủ hộ không có bất cứ loại nào, 
bất cứ chỗ nào, nếu không có thủ hộ cho tật cả, nếu 
thủ hộ diệt, thời một số ác, bất thiện pháp như chấp 
trượng, chấp kiếm, tranh đâu, tranh luận, đấu khẩu 


BIÉN TỊNH THIÊN 


76 


khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ có thể hiện hữu 
được không? 
- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của một 
số ác, bất thiện pháp như chấp trượng, chấp kiếm, 
tranh đâu, tranh luận, đâu khâu, khẩu chiến, ác 
khẩu, vọng ngữ, tức là thủ hộ. 

I1. Trước đã nói: " 
Này Ananda, phải hiệu như thế nào câu nói: "Do 
duyên hà tiện thủ hộ sanh"? 

Này Ananda, nếu hà tiện không có bất cứ loại 
nào, bất cứ chỗ nào, nếu không có hà tiện, cho tắt 
cả, nếu hà tiện diệt thời thủ hộ có thể hiện hữu 
không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của thủ 
hộ, tức là hà tiện. 

12. Trước đã nói: " 
sanh". Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: 
"Do duyên chấp thủ, hà tiện sanh"? 

Này Ananda, nếu chấp thủ không có bắt cứ loại 
nào, bắt cứ chỗ nào, nễu không chấp thủ cho tất 

cả, nếu chấp thủ diệt thời hà tiện có thể hiện hữu 

được không ? 
- Bạch Thế Tôn, không! 


BIÉN TỊNH THIÊN 


„. 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của hà 
tiện, tức là chấp thủ. 

13. Trước đã nói: " 
sanh". Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: 

"Do duyên đam trước, chấp thủ sanh "? 
Này Ananda, nếu đam trước không có bất cứ loại 
nào, bất cứ chỗ nào, nễu không có đam trước cho 
tất cả, nếu đam trước diệt thời chấp thủ có thể hiện 
hữu được không ? 
- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của 
chấp thủ, tức là đam mê. 

14. Trước đã nói: " 
sanh". Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: 
"Do duyên tham dục, đam trước sanh ”? 

Này Ananda, nếu tham dục không có bất cứ loại 
nào, bắt cứ chỗ nào, nễu không có tham dục cho 
tất cả, nếu tham dục diệt, thời đam trước có thể 
hiện hữu được không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của 
đam trước, tức là tham dục. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


78 


15. Trước đã nói: "Do duyên quyết định, tham dục 
sanh". Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: 
Do duyên quyết định tham dục sanh"? 

Này Ananda, nêu quyết định không có bắt cứ loại 
nào, bất cứ chỗ nào, nêu không có quyết định cho 
tất cả, nếu quyết định diệt, thời tham dục có thể 
hiện hữu được không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của 

tham dục tức là quyết định. 
16. Trước đã nói: " 
Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: "Do 
duyên lợi quyết định sanh"? 

Này Ananda, nếu lợi không có bất cứ loại nào, 
bất cứ chỗ nào, nễu lợi không có cho tất cả, nếu 
lợi diệt thời quyết định có thể hiện hữu được 
không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của 
quyết định, tức là lợi. 

17. Trước đã nói: " 
Này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói: 
duyên tìm cầu, lợi sanh”? 
Này Ananda, nếu fùm cầu không có bất cứ loại 
nào, bắt cứ chỗ nào, nễu tìm câu không có cho tất 


"Do 


BIÉN TỊNH THIÊN 7Q 


cả, nều tìm câu diệt, thời lợi có thể hiện hữu được 
không? 
- Bạch Thế Tôn, không! 
- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của lợi, 
tức là tầm cầu. 

18. Trước đã nói: "Do duyên ái, tìm cầu sanh". Này 
Ananda, phải hiểu như thê nào câu nói: "Do duyên 
ái, tầm cầu sanh"? 

Này Ananda, nếu không có bất cứ loạt nào, bắt cứ 
chỗ nào, nếu ái không có cho tất cả, nếu át diệt 
thời, tâm câu có thể hiện hữu được không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của tầm 
câu, tức là ái. 

Này Ananda, như vậy hai phương diện (của ái) tuy 

hai nhưng hòa hợp thành một, nhờ thọ (làm duyên 


sanh). 
19. Trước đã nói: " 


Này 
Ananda, phải hiểu như thê nào câu nói: "Do duyên 
xúc, thọ sanh”? 

Này Ananda, nếu xúc không có bất cứ loại nào, 
bắt cứ chỗ nào, như nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, 
thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, nếu xúc không có cho 
tất cả, nếu xúc diệt, thời thọ có thể hiện hữu không? 
- Bạch Thế Tôn, không! 


BIÉN TỊNH THIÊN 


S0 


- Này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên của thọ, 
tức là xúc. 
20. Trước đã nói: " 
Này Ananda, phải hiểu như thê nào câu nói: "Do 
duyên danh sắc, xúc sanh”? 
Này Ananda, nếu những hình, những sắc, những 
tướng, những mạo, nhờ đó mà danh thân và sắc 
thân thi thiết; nếu những hình, những sắc, những 
tróng, những mạo ấy không có, thời danh mục xúc 
rong sắc thân có thể hiện hữu được không? 
- Bạch Thế Tôn, không! 
- Này Ananda, những hình, những sắc, những 
tướng, những mạo ấy nhờ đó mà sắc thân được thi 
thiết, nếu những hình, những sắc, những tưởng, 
những mạo ấy không có, thời hữu đối xúc trong 
danh thân có thể hiện hữu được không? 
- Bạch Thế Tôn, không! 
- Này Ananda, những hình, những sắc, những 
tướng, những mạo nhờ đó mà danh thân và sắc thân 
được thi thiết, nếu những hình, những sắc, những 


tróng, những mạo ấy không có, thời danh mục xúc 


hay hữu đối xúc có thể hiện hữu được không? 
- Bạch Thê Tôn, không! 


- Này Ananda, những hình, những sắc, những 
tướng, những mạo nhờ đó mà danh sắc được thi 
thiệt, nêu những hình, những sắc, những tướng, 


BIÉN TỊNH THIÊN 


SÏ 


những mạo ấy không có thì xúc có thể hiện hữu 
được không? 
- Bạch Thế Tôn, không! 

Do vậy, này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên 
của xúc, tức là danh sắc. 

21. Trước đã nói: 
Này Ananda, phải hiểu như thê nào câu nói: "Do 
duyên thức, danh sắc sanh"? 

Này Ananda, nếu thức không đi vào trong bụng 
của người mẹ, thời danh sắc có thê hình thành trong 
bụng bà mẹ không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

Này Ananda, nếu thức đi vào trong bụng bà mẹ rồi 
bị tiêu điệt, thời danh sắc có thể hình thành trạng 
thái này, trạng thái khác không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

Này Ananda, nếu thức bị đoạn trừ trong đứa con 
nứt, hoặc là đồng nam hay đồng nữ, thời danh sắc 
có thê lớn hơn, trưởng thành và thành mãn được 
không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 
- Do vậy, này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên 
của danh sắc, tức là thức. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


22. Trước đã nói: "Do duyên danh sắc, thức sanh". 
Này Ananda, phải hiểu như thê nào câu nói: "Do 
duyên sanh sắc thức sanh "? 

Này Ananda, nếu thức không an trú được trong 
danh sắc, thời trong tương lai, có thể hiện hữu sự 
hình thành của sanh, lão, tử, khô tập không? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Do vậy, này Ananda, như vậy là nhơn, như vậy là 
duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhơn duyên 
của thức, tức là danh sắc. 

- Này Ananda, trong giới hạn con người được 
sanh, con người được già, con người được chết, 
con người được diệt, hay con người được tái 
sanh, trong giới hạn ấy là danh mục đạo, trong 
giới hạn âầy là ngôn ngữ đạo, trong giới hạn ây là 
thi thiết đạo, trong giới hạn ấy là tuệ giới, trong 
giới hạn ấy là lưu chuyền luân hồi hiện hữu 


trạng thái này trạng thái khác nghĩa là danh sắc 


và thức. 
23. 


Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bô là có sắc và 
hạn lượng trong câu: "Ngã của tôi 


„” 


Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bô là có sắc và 
vô lượng trong câu: "Ngã của tôi 


„tr 


BIÉN TỊNH THIÊN 


S3 


Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bô là không có 
sắc và có hạn lượng trong câu: "Ngã của tôi 


„tr 


Này Ananda, hoặc ngã được tuyên bô là không có 
sắc và vô lượng trong câu: "Ngã của tôi không có 


„” 


24. Này Ananda, có người tuyên bố ngã có sắc và 
có hạn lượng trong hiện tại, người này tuyên bố 
hoặc ngã có sắc và có hạn lượng trong tương lai. 
Hoặc như thế này: “Ngã của tôi không phải như 

vậy, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy". Này Ananda, sự 


việc là như vậy thời lời tuyên bố về tà kiến ngã có 

sắc và có hạn lượng như vậy là quá đủ rôi. 
Này Ananda, có người tuyên bố ngã có sắc và vô 
lượng người này tuyên bố hoặc ngã có sắc và vô 
lượng trong hiện tại, hoặc ngã có sắc và vô lượng 
trong tương lai. Hoặc như thế này: "Ngã của tôi 
không phải như vậy, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy". 
Này Ananda, sự việc là như vậy thời lời tuyên bố 

về tà kiến nøã có sắc và vô lượng như vậy là quá 

đủ rồi. 

Này Ananda, có người tuyên bố ngã không có sắc 
và có hạn lượng, người này tuyên bố hoặc ngã 
không có sắc và có hạn lượng trong hiện tại hoặc 
ngã không có sắc và có hạn lượng trong tương lai... 
hoặc ngã không có sắc và vô lượng trong tương lai. 
Hoặc như thế này: "Ngã của tôi không phải như 


BIÉN TỊNH THIÊN 


vậy, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy.. Này Ananda, sự 
việc là như vậy thời lời tuyên bồ vệ tà kiến ngã có 
sắc và vô lượng như vậy là quá đủ rồi. Này Ananda, 
như vậy, là có bấy nhiêu lời tuyên bố về ngã. 
25. 


Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bồ là có 
sắc và có hạn lượng trong câu: "Ngã của tôi có sắc 
và có hạn lượng”. 

Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bồ là có 
sắc và vô lượng trong câu: "Ngã của tôi có sắc và 
vô lượng”. 

Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bồ là 
không có sắc và có hạn lượng trong câu: "Ngã của 
tôi không có sắc và có hạn lượng". 

Này Ananda, hoặc ngã không được tuyên bồ là 
không có sắc và vô lượng trong câu: "Ngã của tôi 
không có sắc và vô lượng". 

26. Này Ananda, có người không tuyên bồ ngã có 
sắc và có hạn lượng, người này không tuyên bồ, 
hoặc ngã có sắc và có hạn lượng trong hiện tại, 
hoặc ngã có sắc và có hạn lượng trong tương lai. 
Hoặc không như thế này: "Ngã của tôi không phải 
như vậy, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy". Này Ananda, 
sự việc là như vậy thời lời không tuyên bồ về tà 
kiến nøã có sắc và có hạn lượng như vậy là quá đủ 
TÔI. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


Này Ananda, có người không tuyên bồ ngã có sắc 
và vô lượng, người này không tuyên bố hoặc ngã có 
sắc và vô lượng trong hiện tại, hoặc ngã có sắc và 
vô lượng trong tương lai. Hoặc không như thế này. 
"Ngã của tôi không phải như vậy, tôi sẽ uốn năn 
cho như vậy". Này Ananda, sự việc là như vậy thời 
lời không tuyên bố về tà kiến ngã có sắc và vô 
lượng như vậy là quá đủ rồi. 
Này Ananda, có người không tuyên bố ngã không 
có sắc và có hạn lượng, người này tuyên bố, hoặc 
ngã không có sắc và có hạn lượng trong hiện tại, 
hoặc ngã không có sắc và có hạn lượng trong tương 
lai. Hoặc không như thê này: "Ngã của tôi không 
phải như vậy, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy". Này 
Ananda, sự việc là như vậy thời lời không tuyên bố 
về tà kiến ngã không có sắc và có hạn lượng như 
vậy là quá đủ rồi. 
Này Ananda, có người không tuyên bố ngã không 
có sắc và vô lượng, người này không tuyên bố ngã 
không có sắc và vô lượng trong hiện tại, hoặc ngã 
không có sắc và vô lượng trong tương lai. Hoặc 
không như thế này: "Ngã của tôi không phải như 
vậy, tôi sẽ uốn nắn cho như vậy". Này Ananda, sự 
việc là như vậy thời lời không tuyên bồ về tà kiến 
ngã có sắc và vô lượng như vậy là quá đủ rồi. 
Này Ananda, như vậy là có bấy nhiêu lời không 
tuyên bố về ngã. 


BIÉN TỊNH THIÊN $6 


b Ö 


Này Ananda, trong 
câu: “Ngã của tôi là thọ”. Hay trái lại: “Ngã của tôi 
không phải là thọ, ngã của tôi không có cảm thọ ”. 
Này Ananda, hoặc ngã được quan niệm như trong 
câu: “Ngã của tôi không phải là thọ, cũng không 
phải là không có cảm thọ; ngã của tôi có cảm thọ, 
ngã của tôi có khả năng cảm thọ”. Như vậy, này 
Ananda, ngã được quan niệm. 

28. Này Ananda, ai nói: ''ngã của tôi là thọ `". 
Người ấy cần được trả lời: "Này Hiên giả, có ba 
loại cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ, bắt khổ bắt lạc thọ. 


Trone ba loại thọ này, loại nào ông xem là ngã?" 


Này Ananda, 


Này Ananda, khi cảm giác một khổ thọ, chúng ta 
không cảm giác một lạc thọ, không cảm giác một 
bắt khô bắt lạc thọ, khi ấy chỉ cảm giác một khổ thọ 
thôi. 

Này Ananda, khi cảm giác một bất khô bắt lạc thọ, 
chúng ta không cảm giác một lạc thọ, không cảm 
giác một khổ thọ, khi ấy chỉ cảm giác một bất khổ 
bất lạc thọ thôi. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


29. Lại nữa, này Ananda, lạc thọ là vô thường, hữu 
vi, là pháp duyên khởi, là pháp biến hoại, là pháp 
đoạn diệt, là pháp ly dục, là pháp diệt tận. 
Này Ananda, khổ thọ là vô thường, hữu vị, là 
pháp duyên khởi, là pháp đoạn hoại, là pháp 
đoạn diệt, là pháp ly dục, là pháp diệt tận. 
Này Ananda, bất khô bắt lạc thọ là vô thường, hữu 
vi, là pháp duyên khởi, là pháp đoạn hoại, là pháp 
đoạn diệt, là pháp ly dục, là pháp diệt tận. 


Khi cảm giác một khô thọ mà nói răng: "Đó là ngã 
của tôi”, thời khi khổ thọ ấy diệt mất người ấy cũng 
nghĩ rằng: "Ngã của tôi cũng diệt". 

Khi cảm giác một bất khô bắt lạc thọ mà nói răng: 
“Đó là ngã của tôi”, thời khi bắt khô bắt lạc thọ ấy 
diệt mất, người ấy cũng nghĩ rằng: "Ngã của tôi 


cũng diệt". 


30. Này Ananda, ai nói như sau: "Nøã của tôi 
không phải là thọ, ngã của tôi không có cảm 


BIÉN TỊNH THIÊN S 


thọ". Người ấy cần được trả lời: "Này Hiên giả, 
chỗ nào không có một cảm thọ gì cả, chỗ ấy có thể 
xem là “Tôi có " được không ? 
- Bạch Thế Tôn, không! 

- Do vậy, này Anandàa, 

niệm "Ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi 

không có cảm thọ”. 

31. Này Ananda, ai nói như sau: "Nøã của tôi 
không phải là thọ, ngã của tôi không phải không 
có cảm thọ, ngã của tôi có cảm thọ, ngã của tôi 
có khả năng cảm thọ”. Người ấy cần được trả lời: 
“Này Hiển giả nếu tất cả mọi loại cảm thọ đêu đoạn 
diệt hoàn toàn, khi không còn một loại cảm thọ nào 
cả, khi thọ đã tận diệt, thời ở tại chỗ ấy, có thể nói: 
“Tôi là như vậy” chăng?” 

- Bạch Thế Tôn, không! 

- Do vậy, này Anandàa, 

niệm "Ngã của tôi không phải là thọ, ngã của tôi 

không phải không có cảm thọ; ngã của tôi có cảm 
thọ, ngã của tôi có khả năng cảm thọ”. 

32. Này Ananda, khi có một vị Tỷ-kheo không 
quan niệm ngã là thọ, không quan niệm ngã không 
phải thọ, không quan niệm: "Ngã của tôi là thọ, ngã 

của tôi có khả năng cảm thọ", khi ấy vị này sẽ 
không chấp trước một điều gì ở trên đời, vì 
không chấp trước nên không sợ hãi; vì không sợ 
hãi nên hoàn toàn tự mình tịch diệt. Vị ấy biết 


BIÉN TỊNH THIÊN 


sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần 
làm đã làm, sau đời này không còn đời nào khác 
nữa. 

Này Ananda, với vị Tỷ-kheo có tâm giải thoát 
như vậy, nếu có ai nói vị Tỷ-kheo â ấy có tà kiến 
như sau: "Như Lai có tồn tại sau khi chết" thời thật 
hoàn toàn phi lý. Hoặc có tà kiến như sau: "Như Lai 
không có tôn tại sau khi chết", thời thật hoàn toàn 
phi lý. Hoặc có tà kiến như sau: "Như Lai có tôn tại 
và không có tôn tại sau khi chết", thời thật hoàn 
toàn phi lý. Hoặc có tà kiến như sau: "Như Lai 
không có tôn tại và không không có tôn tại sau khi 
chết", thời thật hoàn toàn phi lý. Tại sao vậy? Này 
Ananda, ví dầu có bao nhiêu danh mục, bao nhiêu 
danh mục đạo, dầu có bao nhiêu ngôn ngữ, bao 
nhiêu ngôn ngữ đạo, dầu có bao nhiêu thi thiết, bao 
nhiêu thi thiết đạo, dầu có bao nhiêu trí tuệ, bao 
nhiêu trí tuệ giới, dầu có bao nhiêu luân chuyền, 
bao nhiêu vận hành, với thắng trí hiểu biết tất cả, 
vị Tỷ-kheo được giải thoát. Với vị Tỷ-kheo thắng 
trí giải thoát như vậy mà nói răng vị Tỷ-kheo ây 
không biết, không thấy, thời thật là một sự phi lý. 

33. Này Ananda, 
Kff Thế nào là bảy? 
Này Ananda, có những loại hữu tình, /hân đƒ loại 
và tưởng đị loại, như loài Người, một số chư Thiên 


BIÉN TỊNH THIÊN 90 


và một số trong địa ngục. Đó là trú xứ thứ nhất của 
thức. 

Này Ananda, có những loại hữu tình, /hân đ; loại 
nhưng tưởng nhất loại, như các vị Phạm Chúng 
thiên được sanh vào cõi ây, nhờ sơ Thiên. Đó là trú 
xứ thứ hai của thức. 

Này Ananda, có những loại hữu tình, ¿ân nhất loại 
nhưng tưởng đị loại, như các vị Quang Âm thiên 
(Abhassarà). Đó là trú xứ thứ ba của thức. 
Này Ananda, có những loại hữu tình, /hân nhất loại 
và trởng cũng nhất loại, như các vị Biến Tịnh 
thiên (Subhakinna). Đó là trú xứ thứ tư của thức. 
Này Ananda, có những loại hữu tình, vượt ra khỏi 
tất cả sắc tưởng, đoạn trừ tất cả hữu đối tưởng, 
không suy tư đến mọi dị loại tưởng. chỉ có tưởng 
"Hư không là vô biên”, Hư 
Không vô biên xứ. Đó là trú xứ thứ năm của thức. 
Này Ananda, có những loại hữu tình hoàn toàn vượt 
ra khỏi Không vô biên xứ, chỉ có tưởng “Thức là vô 
biên", được sanh vào cõi Thức vô biên xứ. Đó là 
trú xứ thứ sáu của thức. 

Này Ananda, có những loại hữu tình, hoàn toàn 
vượt ra khỏi Thức vô biên xứ, chỉ có tưởng "Vô sở 
hữu", được sanh vào cõi Vô sở hữu xứ. Đó là trú 
xứ thứ bảy của thức. 


Hai xứ là 


BIÉN TỊNH THIÊN 


34. Này Ananda, trong thức trú xứ thứ nhất có thân 
dị loại và tưởng đỊ loại này, như loài Người, một SỐ 
chư Thiên và một số hữu tình trong địa ngục. Này 
Ananda nêu có ai hiểu được trú xứ này, hiểu được 
sự tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được VỆ, 
ngọt, hiểu được sự nguy hiểm và hiểu được sự xuất 


ly của trú xứ này, một vị như vậy có thể còn hoạn 
hý ra thích trú xứ này không 2 
- Bạch Thế Tôn, không! 
.. (như trước)... 
- Này Ananda, trong thức trú xứ thứ bảy, hoàn toàn 
vượt ra khỏi Thức vô biên xứ, chỉ có tưởng "Vô sở 
", được sanh vào cõi Vô sở hữu xứ. Này 
Ananda nêu có ai hiểu được trú xứ này, hiểu được 
sự tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được sự 
tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được vị HgỌI, 
hiểu được sự Hguy hiểm và hiểu được sự xuất ly của 
trú xứ này, một vị nhự vậy có thể còn hoan hỷ ưa 
thích trú xứ này không ? 
- Bạch Thế Tôn, không! 

- Này Ananda, với Vô tưởng hữu tình xứ này, này 
Ananda, nếu có ai hiểu được trú xứ này, hiểu được 
sự tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu được VỆ, 
ngọt, hiểu được sự nguy hiểm và hiểu được sự xuất 
ly của trú xứ này, một vị như vậy có thể còn hoan 


hỷ tra thích trụ xứ này không 2 
- Bạch Thê Tôn, không! 


BIÉN TỊNH THIÊN 


li) 


- Này Ananda, với Phi tưởng phi phi tưởng XứỨ này, 
này Ananda, nếu có ai hiểu được trú xứ này, hiểu 
được sự tập khởi, hiểu được sự đoạn diệt, hiểu 
được vị ngọt, hiểu được sự Hguy hiểm và hiểu được 
sự xuất ly của trú xứ này, một vị nhự vậy có thể 
còn hoan hỷ ưa thích frủ xứ này không? 


- Bạch Thê Tôn, không! 
- Này Ananda, 


Này Ananda, vị Tỷ-kheo như vậy được gọi là Tuệ 
giải thoát. 


35. Này Ananda, Thế nào là 
tám? 
Tự mình có sắc, thây các sắc pháp. Đó là giải thoát 
thứ nhất. 
Không biết tự mình có sắc, thấy các sắc ngoài tự 
thân. Đó là giải thoát thứ hai. 
Tâm mạnh hướng đến thanh tịnh. Đó là giải thoát 
thứ ba. 
Hoàn toàn vượt khỏi mọi sắc tưởng, đoạn diệt mọi 


hữu đối tưởng, không suy tư đến mọi tưởng dị biệt, 


với tư tưởng: "Hư không là vô biên”, chứng và an 
trú Hư không vô biên xứ. Đó là giải thoát thứ tư. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


93 


Hoàn toàn vượt khỏi Hư không vô biên xứ, với tư 
tưởng: “Thức là vô biên”, chứng và an trú Thức vô 


biên xứ. Đó là giải thoát thứ năm. 


Hoàn toàn vượt khỏi Thức vô biên xứ, với tư tưởng: 


"Vô sở hữu” chứng và an trú Vô sở hữu xứ. Đó là 

giải thoát thứ sáu. 

Hoàn toàn vượt khỏi Vô sở hữu xứ, chứng và an trú 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là giải thoát thứ 
bảy. 

Vượt khỏi hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
chứng và an trú Diệt thọ tưởng định. Đó là giải 
thoát thứ tám. Này Ananda, như vậy là tám giải 
thoát. 

36. Này Ananda, khi một vị Tỷ-kheo thuận thứ thê 
nhập tám giải thoát này, có thê nhập và có thể xuất 
khỏi bất cứ giải thoát nào khi nào mình muốn, chỗ 
nào mình muốn và dài bao lâu mình muốn - và với 
các lâu hoặc được đoạn trừ, vị Tỷ-kheo chứng và 
an trú trong tám giải thoát và tuệ giải thoát, không 
còn lậu hoặc ngay trong thời hiện tại, tự mình thấu 
đạt và chứng ngộ. Này Ananda, không còn có một 
Câu giải thoát nảo khác cao hơn và thù thăng hơn 
Câu giải thoát này. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hý tín thọ lời dạy của Thế Tôn. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


94 


BIÉN TỊNH THIÊN 


SÀ) 


13 Thân đồng, Tưởng đồng - 9 chỗ hữu tình 
cư trú - Kinh PHÚNG TỤNG - 33 
Trường II, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
- Bài kinh số 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 
Chín chỗ an trú của loài hữu tình: 

Này các Hiền giả, có những loài hữu tình, /hân sai 
biệt, tưởng sai biệt, như loài Người, một số chư 
Thiên, một số ở tại các đọa xứ. Đó là hữu tình trú 
xứ thứ nhất. 

Này các Hiền giả, có những loài hữu tình, /hân sai 
biệt, trởng đồng nhát, như Phạm Chúng thiên khi 
mới tái sanh. Đó là hữu tình trú xứ thứ hai. 
Này các Hiền giả, có loài hữu tình, /bân đông nhất, 
tưởng sai biệt như chư . Đó là hữu 
tình trú xứ thứ ba. 

Này các Hiền giả, có loài hữu tình, ¿hân đông nhất, 
trởng động nhất như chư . Đó là 
hữu tình trú xứ thứ tư. 

Này các Hiền giả, có những loài hữu tình không có 
tưởng, không có thọ, như chư . Đó 
là hữu tình trú xứ thứ năm. 

Này các Hiên giả, có những loài hữu tình vượt khỏi 
sắc tưởng một cách hoàn toàn, diệt trừ các sân 


BIÉN TỊNH THIÊN 


tưởng, không có tác ý sai biệt tưởng, chứng được 
Hư không vô biên xứ: "Hư không là vô biên”. Đó là 
hữu tình trú xứ thứ sáu. 

Này các Hiên giả, có những loài hữu tình vượt khỏi 
Hư không vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng 
Thức vô biên xứ: "Thức là vô biên”. Đó là hữu tình 
trú xứ thứ bảy. 

Này các Hiền giả, có những loài hữu tình vượt khỏi 
Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, chứng Vô sở 
hữu xứ: "Không có gì tất cả". Đó là hữu tình trú xứ 
thứ tám. 

Này các Hiên giả, có những loài hữu tình vượt khỏi 
Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ chín. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


NI 


14 Thân đồng, Tưởng đồng - 9 chỗ hữu tình 
cư trú - Kinh CÁC LOÀI HỮU TÌNH ~_ 
Tăng IV, 141 


CÁC LOÀI HỮU TÌNH - 7ăng IV, 141 


1. - Này các Tỷ-kheo, có chín chỗ cư trú của loài hữu 
tình. 


2. Thế nào là chín? 


Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình, /hân sai 
biệt, tưởng sai biệi, như loài Người, một sô chư 
Thiên, một sô ở các đọa xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ 
nhât. 


3. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình, /hân sai 
biệt, trởng đông nhát, chư Phạm Chúng thiên, khi 
mới tái sanh. Đó là hữu tình trú xứ thứ haI. 


4. Này các Tỷ-kheo, có loại hữu tình, /hðân đồng nhất, 
tưởng sai biệt như Quang Âm thiên. Đó là hữu tình 
trú xứ thứ ba. 


5. Này các Tý-kheo, có loài hữu tình, /hân đồng nhất, 


trởng đồng nhát, như Tịnh Cư thiên. Đó là hữu tình 
trú xứ thứ tư. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


6. Này các Ty-kheo, có những loại hữu tình không 


có tưởng, không có tho như Vô Tưởng thiên. Đó là 
hữu tình trú xứ thứ năm. 


7. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình vượt 
khỏi sắc tưởng một cách hoàn toàn, diệt trừ các. đối 
ngại tưởng, không có tác ý sai biệt tưởng, nghĩ răng: 
"Hư không là vô biên", chứng được Không vô biên 
xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ sáu. 


S. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình, vượt 
khỏi hư Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ 
rằng: “Thức là vô biên", chứng được Thức vô biên 
xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ bảy. 


9. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình vượt 
khỏi Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng: 
"Không có gì tất cả", chứng được Vô sở hữu xứ. Đó 
là hữu tình trú xứ thứ tám. 


10. Này các Tỷ-kheo, có những loài hữu tình vượt 
khỏi Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng Pz 
tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là hữu tình trú xứ thứ 
chín. 


Này các Tỷ-kheo, đây là chín chỗ cư trú của các loài 
hữu tình. 


BIÉN TỊNH THIÊN 


BIÉN TỊNH THIÊN 100 


15 Thọ mạng là bốn kiếp - Kinh HẠNG 
NGƯỜI SAI KHÁC 1 - Tăng II, 54 


HẠNG NGƯỜI SAI KHÁC 1 - 7ăng H, 54 


1. - Có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 
Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ly dục, ly 
pháp bât thiện, chứng đạt và an trú 
một trạng thái h lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. 


9 


= VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ấy, ái luyện 
Thiền ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, 
chú tâm trên ấy, sống phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở Phạm chúng 
thiên. 

- Niột kiếp, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở 
Phạm chúng Thiên. 

— Tại đây, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
tuổi thọ ấy, sau khi sông trọn vẹn tuôi thọ của chư 
Thiên, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến 
ngạ quỷ. 

- Còn đệ tử Như Lai. tại đây, sau khi an trú cho đến 
hết vẹn tuôi thọ của chư Thiên â ây, nhập Niết-bàn 
trong hiện hữu â Ấy. Này các Tỷ-kheo, đầy là sự đặc 


BIÉN TỊNH THIÊN 101 


thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa 
Thánh đệ tứ có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vân đê sanh thú. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú 

„ một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 


- VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ây ... đƯợC 
sanh cộng trú với chư Thiên ở cối Quang âm 
Thiên. 

-_ Hai kiếp này, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên 
ở Quang Âm Thiên. 

-_ Tại đây, kẻ phảm phu, sau khi an trú ... Đây là sự 
đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác 
giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người ly 
hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ 
mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt 
và an trú 


- VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ây ... được 
sanh cộng trú với chư Thiên ở Biến tịnh Thiên. 

- Bốn kiếp, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở 
Biến tịnh Thiên. 


BIÉN TỊNH THIÊN 102 


-_ Tại đây, kẻ phảm phu, sau khi an trú ... Đây là sự 
đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác 
giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người xả 
lạc xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 

, không khô, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. 


- VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ây, ái luyễn 
Thiên ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, 
chú tâm trên ấy, sống phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở Quảng quả 
Thiên. 

-_ Năm kiếp, là tuổi thọ vô lượng các chư Thiên ở 
Quảng quả Thiên. 

— Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuôi thọ của chư 
Thiên, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến 
ngạ quỷ. 

-- Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến 
hết vẹn tuôi thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn 
trong hiện hữu ấy. Này các Tý-kheo, đây /à sự đặc 
thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa 


BIÉN TỊNH THIÊN 103 


Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vân đề sanh thú. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


HẠNG NGƯỜI SAI KHÁC 2 7ðng II, 57 


1. - Có bôn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 
Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ly dục, ly ác 
pháp, chứng đạt và an trú 


VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Sự sanh khởi này, này các Ty-kheo, không 
có chung cùng các hàng phàm phu. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 


làm cho tịnh chỉ tâm và tứ ... 
và an trú. 


BIÊN TỊNH THIÊN 104 


.- VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Sự sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, không 
có chung cùng các hàng phàm phu. 


Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


BIÉN TỊNH THIÊN 105 


16 Tu tập Thiền thứ ba - Kinh HẠNG 
NGƯỜI SAI KHÁC 1 - Tăng II, 54 


HẠNG NGƯỜI SAI KHÁC 1 - 7ăng II, 54 


1. - Có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 
Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ly dục, ly 
pháp bât thiện, chứng đạt và an trú 
một trạng thái h lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. 


° 


= VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ấy, ái luyện 
Thiên ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, 
chú tâm trên ấy, sống phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở Phạm chúng 
thiên. 

- Niột kiếp, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở 
Phạm chúng Thiên. 

— Tại đây, kẻ phàm phụ, sau khi an trú cho đến hết 
tuổi thọ ấy, sau khi sông trọn vẹn tuôi thọ của chư 
Thiên, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến 
ngạ quỷ. 

- Còn „ tạ1 đấy, sau khi an trú cho đến 
hết vẹn tuôi thọ của chư Thiên â ây, nhập Niết-bàn 
trong hiện hữu â Ấy. Này các Tỷ-kheo, đầy là sự đặc 


BIÉN TỊNH THIÊN 106 


thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa 
Thánh đệ tứ có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vân đê sanh thú. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú 

„ một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 


- VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ây ... đƯợC 
sanh cộng trú với chư Thiên ở cối Quang âm 
Thiên. 

-_ Hai kiếp này, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên 
ở Quang Âm Thiên. 

-_ Tại đây, kẻ phảm phu, sau khi an trú ... Đây là sự 
đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác 
giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người ly 
hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ 
mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt 
và an trú 


- VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ây ... được 
sanh cộng trú với chư Thiên ở Biến tịnh Thiên. 

- Bốn kiếp, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở 
Biến tịnh Thiên. 


BIÉN TỊNH THIÊN 107 


-_ Tại đây, kẻ phảm phu, sau khi an trú ... Đây là sự 
đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác 
giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đầy có hạng người xả 
lạc xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 

, không khô, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. 


- VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ây, ái luyễn 
Thiên ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, 
chú tâm trên ấy, sống phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở Quảng quả 
Thiên. 

-_ Năm kiếp, là tuổi thọ vô lượng các chư Thiên ở 
Quảng quả Thiên. 

— Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuôi thọ của chư 
Thiên, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến 
ngạ quỷ. 

-- Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến 
hết vẹn tuôi thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn 
trong hiện hữu ấy. Này các Tý-kheo, đây /à sự đặc 
thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa 


BIÉN TỊNH THIÊN 108 


Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vân đề sanh thú. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


HẠNG NGƯỜI SAI KHÁC 2 7ðng II, 57 


1. - Có bôn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 
Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ly dục, ly ác 
pháp, chứng đạt và an trú 


VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Sự sanh khởi này, này các Ty-kheo, không 
có chung cùng các hàng phàm phu. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 


làm cho tịnh chỉ tâm và tứ ... 
và an trú. 


BIÉN TỊNH THIÊN 109 


.- VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Sự sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, không 
có chung cùng các hàng phàm phu. 


Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


BIÉN TỊNH THIÊN 110 


17 Tu tập Từ bi hỷ xả - Kinh TỪ 1 - Tăng 
H, 58 


TỪ 1 — 7ðng II, 58 


1. - Có bốn hạng người này, này các Tý-kheo, có 
mặt, hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ- -kheo, có hạng người với tâm cùng 
khởi với từ, biến mãn một phương tôi an trú; cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư, như vậy, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới. Vị ấy an trú biên mãn với tâm cùng khởi 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 


— VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ấy, ái luyến 
Thiền ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, 
chú tâm trên ấy, sông phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Phạm 
chúng Thiên. Môi kiếp, này các Tỷ kheo, là tuổi 
thọ võ lượng của chư Thiên ở Phạm chúng Thiên. 


> Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
tuôi thọ ây, sau khi sông trọn vẹn tuôi thọ của chư 


BIÉN TỊNH THIÊN ñï 


Thiên, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến 
ngạ quỷ. 

> Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến 
hết vẹn tuôi thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn 
trong hiện hữu ấy. Này các Tý-kheo, đây /à sự đặc 
thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa 
Thánh đệ tứ có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vẫn đề sanh thú. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
với tâm cùng khởi với bị... với tâm cùng khởi với 
hỷ_... với tâm cùng khởi với xả, biến mãn một 
phương rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng 
vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như 
vậy, cùng khắp thế ĐIỚI, trên, dưới, bể ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú 
biễn mãn với tâm cùng khởi với bi... với hỷ... với xả, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 


- VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ây, ái luyễn 
Thiền ây và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, 
chú tâm trên ấy, sống phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở cối Quang 
âm Thiên. Hơi kiếp, là thọ mạng của các chư 
Thiên ở Quang âm Thiên... 


BIÉN TỊNH THIÊN 


112 


-.... được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Biến 
tịnh Thiên. Bán kiếp, là tuổi thọ vô lượng của 
chư Thiên ở Biến tịnh Thiên... 

-..... được sanh cộng trú với chư Thiên ở cối Quảng 
quả Thiên. Năm kiếp, là tuổi thọ vô lượng của 
chư Thiên ở cõi Quảng quả Thiên... 


> Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
tuôi thọ của chư Thiên Ấy, sau khi sống trọn vẹn 
tuổi thọ của chư Thiên Ấy, đi đến địa ngục, đi đến 
bàng sanh, đi đến ngạ quỷ. 

> Còn „tại đấy, sau khi an trú cho đến 
hết tuôi thọ ây, sau khi sống trọn vẹn tuôi thọ của 
chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn trong hiện hữu ấy. 
Này các Tỷ-kheo, đáy là sự đặc thù, đây là sự thù 
thăng, đây là sự sai khác giữa Thánh đệ tử có 
nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, 
tức là vấn đề sanh thú. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


TỪ 2 — 7ăng II, 61 


1. Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thê nào là bôn? 


BIÉN TỊNH THIÊN 113 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người với tâm cùng 
khởi với từ, biến mãn một phương rôi an trú; cũng 
vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư, như vậy, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm cùng khởi 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 


VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Này các Ty-kheo, sự sanh khởi này không có 
chung cùng các hàng phàm phu. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
với tâm cùng khởi với bì... với tâm cùng khởi với 

ỷ_... với tâm cùng khởi với xả, biến mãn một 
phương rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng 
vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như 
vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ây an trú 
biến mãn với tâm cùng khởi với bi... với hý... với xả, 


quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 


BIÉN TỊNH THIÊN 114 


VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh công trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Này các Ty-kheo, sự sanh khởi này không có 
chung cùng các hàng phàm phu. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người có mặt, hiện 
hữu ở đời. 


BIÉN TỊNH THIÊN li 


18 Tín, giới, văn, thí, tuệ đầy đủ sẽ tái sanh 
theo ý muốn - Kinh HÀNH SANH - 120 
Trung IH, 283 


KINH HÀNH SANH 
(Sankharuppati suttam) 


- Bài kinh số 120 — Trung II, 283 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Ở đây Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo” 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thê Tôn. Thê Tôn nói như sau: 


— “Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông 
SỰ TÀI SANH DO HANH ĐU^AA LẠI. Hãy nghe và 
suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng ". 

— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy 


vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


BIÉN TỊNH THIÊN 116 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ÑÄ§@Ñũ ‹ín, 
đầy đủ giới, đầy đủ văn (suta), đầy đủ thí, đây đủ trí 
tuệ. Vị ấy nghĩ như sau: “Mong răng sau khi thân 
hoại mạng chung, ta sẽ sanh cọng trú trong đại gia 
tộc Sát để ly!" VỊ ấy chuyên định tâm ấy, an trú tâm 
ây, tu tập tâm ây. Những hành ấy của Tỷ-kheo được 
an trú, tu tập, làm cho sung mãn như vậy đưa vị ấy 
thọ sanh tai chỗ ây. Này các Tỷ-kheo, đây là đạo, 
đây là lộ trình đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín, 
đây đủ giới, đầy đủ văn, đây đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị 
ây nghĩ: “Mong răng, sau khi thân hoại mạng chung, 


ta sẽ sanh cọng trú trong đại Sia tộc Bà-la-môn!... 


hay trong đại gia tộc cư si” Vị ây chuyên định tâm 
ây, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Những hành ấy của 


Tỷ-kheo được an trú, tu tập, làm cho sung mãn như 
vậy đưa vị ây thọ sanh tại chỗ ây. Này các Tỷ-kheo, 
đây là đạo, đây là lộ trình đưa đền tái sanh tại chỗ 
ây. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín, 
đây đủ giới, đầy đủ văn, đây đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị 
ây được nghe: "Bốn Đại Thiên vương có thọ mạng 
lâu dài, có mỹ tướng, có nhiêu lạc thọ". VỊ ấy nghĩ: 
"Mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được 
sanh cọng trú với chư Thiên ở cối trời Tứ thiên!” VỊ 


BIÉN TỊNH THIÊN 117 


ây chuyên định tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. 
Những hành ây của Tỷ-kheo được an trú, tu tập, ... 
đưa đền tái sanh tại chô ây. 


__ Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo đây đủ tín, 
đây đủ giới, đây đủ văn, đây đủ thí, đây đủ trí tuệ. VỊ 
ây được nghe: "Chư Thiên Tavatimsa (Tam thập tam 


thiên)... , chư Thiên Yama (Da-ma)..., chư Thiên 


Tusita (Đâu-suất- đà)... chư Thiên Nimmanarati 


(Hóa Lạc).... chư Thiên Paramimmitavasavatti (Tha 
Hóa Tự Tại) có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có 
nhiều lạc thọ. Vị ấy nghĩ: "Mong rằng sau khi thân 
hoại mạng chung, ta được sanh cọng trú với chư 
Thiên ở Tha Hóa Tự Tại Thiên!” VỊ ấy chuyên định 
tâm ấy... đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín, 
đây đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. VỊ 
ây được nghe: "Ngàn Phạm thiên có thọ mạng lâu 
đài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ"... Này các Tỷ- 
kheo, ngàn Phạm thiên sống thâm nhuần biến mãn 
một ngàn thế giới. Và vị ấy sống thuần nhuân, biến 
mãn các chúng sanh được sanh lên thế giới ây. Ví 
như, này các Tỷ-kheo, một người có mắt cầm một trái 
amanda (a-ma-lặc) trong tay và nhìn trái đây; cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, ngàn Phạm thiên sông thắm 
nhuân, biến mãn một ngàn thế giới . Và vị ây sống 


BIÉN TỊNH THIÊN 118 


thâm nhuân, biến mãn các chúng sanh được sanh lên 
thế giới ấy. Vị ấy nghĩ: "Mong rằng sau khi thân hoại 
mạng chung, ta sẽ được sanh cọng trú với ngàn Phạm 
thiên!" Vị ấy chuyên định tâm ấy... đưa đến tái sanh 
tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín... 
đầy đủ " tuệ. Vị ấy được nghe: "Hai ngàn Phạm 
thiên giới... ba ngàn Phạm thiên.. bốn ngàn Phạm 
thiên... nắm TT Phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có 
mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Này các Tỷ-kheo, năm 
ngàn Phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, 
có nhiều lạc thọ. Này các Tý-kheo, năm ngản Phạm 
thiên sông thâm nhuân, biến mãn năm ngàn thể giới. 
Và vị ấy sống thâm nhuân biễn mãn các chúng sanh 
được sanh lên thế giới ây. Ví như này các Tỷ-kheo, 
một người có mắt cẩm năm trải amanda (a-ma-lặc) 
trong tay và nhìn các trái ấy. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, năm ngàn Phạm thiên sông thấm nhuần, biến 
mãn năm ngàn thế giới. Và vị ấy sống thắm nhuần 
biến mãn các chúng sanh được sanh lên các thê giới 
ây". Vị ây nghĩ: "Mong răng sau khi thân hoại mạng 
chung, ta sẽ được sanh cọng trú với năm ngàn Phạm 
thiên!" Vị ây chuyên định tâm ấy.... đưa đến tái sanh 
tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín... 


BIÉN TỊNH THIÊN 119 


giới... văn... thí... đầy đủ trí tuệ. VỊ ây được nghe: 
` có thọ mạng lâu dài, có mỹ 
tướng, có nhiêu lạc thọ". Này các Tỷ-kheo, mười 
ngàn Phạm thiên giới thâm nhuẳn biến mãn mười 
ngàn thế giới. Vị ây sông thắm nhuân biễn mãn các 
chúng sanh được sanh lên các thế giới ấy. Ví nh, 
này các Tỷ-kheo, một hòn lưu ly bảo châu, đẹp để 
trong suối, có tám mặt, khéo dũa, khéo mài, đặt trên 
một tắm màn màu lạt, sẽ chiều sáng, sáng chói; cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, mười ngàn Phạm thiên sông 
thâm nhuân, biến mãn mười ngàn thế giới ấy. Vị ấy 
nghĩ: "Mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta 
được sanh cọng trú với mười ngàn Phạm thiên!” VỊ 
ây chuyên định tâm ấy... đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín... 
đây đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe: " 
thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc 
thọ". Này các Tỷ-kheo, trăm ngàn Phạm thiên, sông 
thâm nhuân, biến mãn trăm ngàn thế giới... VỊ ấy 
cũng thấm nhuằn, biến mãn các chúng sanh được 
sanh lên các thê giới ấy. Ví như một đô trang sức làm 
bằng vàng ròng (jambonada), được khéo tôi luyện 
trong lò của một thợ vàng thiện xảo, nếu được đặt 
trên một tắm màn màu lạt sẽ chiếu sáng, rực sáng, 
chói sáng; cũng vậy này các Tỷ-kheo, trăm ngàn 
Phạm thiên an trú thắm nhuần biến mãn trăm ngàn 


BIÉN TỊNH THIÊN 120 


thế giới... Vị ây nghĩ: "Mong rằng sau khi thân hoại 
mạng chung, ta được sanh cọng trú với trăm ngàn 
Phạm thiên!” VỊ ây chuyên định tâm Ấy... đưa đến tái 
sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín... 
đây đủ trí tuệ. VỊ ây được nghe: ” 


có thọ mạng lâu dài, có mỹ THUHE; có nhiêu 
lạc thọ”. VỊ â ây nghĩ: "Mong răng ta.. ".... đưa đến tái 
sanh tại chỗ ây. 


__ Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín... 
đây đủ trí tuệ. VỊ ây được ngbhe: " 


có thọ mạng lâu dài, có mỹ Phó có nhiêu lạc 
thọ”. VỊ â tây nghĩ: "Mong rằng ta.. ". , đưa đến tái sanh 
tại chỗ ấy. 


__ Lại nữa, này các Tyý-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín... 
đây đủ trí tuệ. VỊ ây được nghe: " 


có thọ mạng lâu dài có mỹ tướng, 
có nhiều lạc thọ". Vị ây nghĩ: "Mong rẵng sau khi 
thân hoại mạng chung, ta được sanh cọng trú với chư 
A-ca-ni-sa-thiên". VỊ ấy chuyên định tâm ấy.... đưa 
đến tái sanh tại chỗ ấy. 


BIÉN TỊNH THIÊN li 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín... 
đây đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe: 
„ có thọ mạng lâu dài, cửu 
nh có nhiều lạc thọ". Vị ây nghĩ: "Mong rằng ta.. 

, đưa đến tái sanh chỗ ấy. 


__ Lại nữa, này các Iỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín... 
đây đủ trí tuệ. VỊ ây được nghe: 


có thọ mạng lâu 
đài, cửu trú, có nhiêu lạc thọ” VỊ ây nghĩ: "Mong 
răng ta.. "... , đưa đên tái sanh tại chô ây. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín, 
đây đủ giới, đầy đủ văn, đây đủ thí, đầy đủ trí tuệ. 
Vị ây nghĩ: "Mong răng, 
hoặc, với thăng trí, ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
ngay trong hiện tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô 
lậu!" Vị ấy với sự đoạn trừ các lậu hoặc, với thắng 
trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện 
tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo này không sinh ra một nơi nào, 
không sinh ra một chỗ nào. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hy tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


BIÉN TỊNH THIÊN I7”: 


